NGUYÊN VĂN DŨNG 


EARATE 


BÀI QUYÊN TỪ ĐAI TRẮNG ĐẾN ĐAI ĐEN 


NHÀ XUẤT BẢN THUẬN HOÁ 
HUẾ - 1999 


mạ ý 


Kính dâng Thây Chưởng môn 
SUZUKI - CHOII 


Lời nói đầu 


* $ẽ dễ hiểu nếu đem so sánh bài Quyên (Kata) với bắt cứ tác phẩm 
nghệ thuật nào. Thơ chẳng hạn. Thơ phản ảnh cuộc sống, tư tưởng, tình 
cảm thông qua nghệ thuật đặc trưng của nó: ngôn ngữ. Ngôn ngữ trong 
thơ vừa là ngôn ngữ của cuộc sống, vừa không phải là ngôn ngữ của 
cuộc sống. Đó là thứ ngôn ngữ đã được nhà thơ chắt lọc, kết tỉnh, lắng 
đọng và ngâm chức một nội dung mới. Thơ là nghệ thuật sử dụng ngôn 
từ. Qua đó mà cuộc sống được tái tạo, tư tưởng được tỏ bày, nôi niềm 
được gởi gắm. 

Cũng thế, bài quyên là tác phẩm nghệ thuật phản ảnh mội trận đấu 
với nhiều đối thủ vô hình. Bài quyên không phải là sự sắp xếp máy móc 
các kỹ thuật đố, đâm, đánh, đá... Nắm cho được cái hôn của bài quyển, 
phân tích cho được sau mỗi kỹ thuật ngắm chứa điêu gì, đó là công việc 
của người huấn luyện viên khi dạy một bài quyên, của người võ sinh khi 
tập một bài quyên. 

Ngày trước, Quyển chỉ được lưu truyền. trong vòng bí mật theo lỗi cha 
truyền cơn nối, hoặc chỉ cho những môn đồ tâm phúc và căn cơ nhất. Các 
bài quyên ít khi được ghi lại dưới dạng cấu trúc hoàn chỉnh, mà chỉ là 
bản tóm lược và cố ý làm cho rắc rối, khó hiểu, để lỡ người ngoài nhặt 
được thì cũng không biết đâu mà lần. 

Nét đặc trưng truyền thống của Quyên pháp Karafe là yếu tÔ tỉnh 
thân. Mất đi yếu tô tỉnh thân, quyên chỉ còn là bài tập thể lực tâm thưởng. 
Với Karate, tỉnh thân còn quan trọng hơn các kỹ thuật tay chân: Một cái 
Tâm tĩnh lặng như nước - Mizu No Kokoro. Một cái Thần trong sáng như 
trăng - Tsuki No Kokoro. Một cái Chí sắt đá không gì lay chuyển. Một cái 
Đức nhân ái, công bằng và cao thượng. Một Tri thức thấu đáo về nghệ 
thuật, thơ ca, nghỉ lễ. Một Cốt cách ung dung, trầm tĩnh, đình đạt... Tĩnh 
thân và kỹ thuật, công phu. Võ sự chân chính là người thành tựu được cả 
hai. 

Hiện có khoảng 50 bài quyền Karate. Có bài truyền lại từ lâu đời, có 
bài mới được sáng tác sau nây. Có bài dài, có bài ngăn. Có bài phức tạp, 
có bài đơn giản. Nhưng mỗi bài đều mang đặc điểm riêng. Chung qui, có 


thể chỉa làm hai loại: Loại thiên về sức mạnh, thích hợp cho sự phát triển 
thể chất, đặc biệt cơ bắp và gân cốt. Loại kia thiên về phản xạ nhanh 
nhạy, linh hoạt. 

* Cũng như người nghệ sĩ diễn đọc bài thơ, đi một bài quyền cần đảm 
bảo ba yêu cầu sau: 

Một là, Đúng: Nghĩa là không nhâm lân bài nọ với bài kia, đoạn nọ 
với đoạn kia, đòn thế nọ với đòn thế kia. Các kỹ thuật phải được thực 
hiện một cách chuẩn xác. Vận dụng thuần thục các nguyên tắc cơ bản 
của kỹ thuật Karate. Hơi thở phải phù hợp với đòn đỡ và đánh. Sau cùng, 
bài quyên phải được kết thúc ngay trên điểm xuất phái. 

Hai là, Có hôn: Người đi quyên phải hiểu rõ chủ đề và ý nghĩa của bài 
quyên, M nghĩa của môi kỹ thuật, môi thế. Bài quyền là hình ảnh của một 
trận đầu. Từ trận đấu trong thực tiễn, đến bài quyên, đến người đi quyên 
phải là một. Người ấi quyên phải thật sự là người tham gia trận mạc. Gọi 
khả năng đó là sự cảm thụ, trạng thái đó vì sự nhập thân. Đây là điểm 
phân biệt giữa sự chuyên luyện và hờ hững, sâu sắc và hời hợt, thành tâm 
và qua loa đại khái. 

Rất dễ nhận ra người đi quyền diễn đạt có hồn hay không khi nhìn vào 
nhịp điệu bài quyên. Chắc chắn, đó không phải là nhịp tíc- tắc của kin 
đồng hồ, càng không phải là khoảng chết lặng khiến bài quyên bị cắt ra 
từng mảng. Cũng như âm nhạc hay sóng biển, nhịp điệu bài quyên là 
nhịp điệu của cuộc sống: Lúc tiến lúc thoái, lúc thăng lúc trâm, lúc khoan 
lúc nhặt, lúc tả lúc hữu, lúc im lặng gâm ghè, lúc ào ạt dữ dội... Nhịp điệu 
bài quyên thể hiện tính nghệ thuật của bài quyên. 

Ba là, Phong thái tỉnh thân: Ung dung, trâm tĩnh, đình đạt, tự {in, 
nhân ái, cao thượng, đây là yêu câu không chỉ khi đi một bài quyên, mà 
còn được thể hiện trong đời sông hằng ngày. Mất đi phong thái tỉnh thân 
thì không còn là Karate. Một biểu hiện khác của phong thái tỉnh thần là 
cái chào khi bắt đầu và kết thúc bài quyên: Tự thế nghiêm, người nghiêng 
về trước 45°, mắt nhìn thẳng, toàn bộ toát lên sự trầm tĩnh và tôn trọng 
đổi thủ. 

Phong nhã nhưng không bao giờ được hèn. Người đi quyên phải thể 
hiện các đòn công, thủ một cách dữ dội, dũng mãnh, quyết liệt nhưng 
không phải hung hăng. Tưởng như đối lập nhưng thật ra đấy là hai mặt 
của một tờ giấy. Đây là điển gặp gỡ thú vị giữa truyền thông Nhân-nghĩa 
của Dân tộc và tỉnh thân Võ-si-đạo của người Nhật: " Rất hiên ngang mà 
nhân ái chan hòa ”. 

* Luyện quyền trước hết phải hiểu cho được ý nghĩa của bài quyển và 
từng kỹ thuật đã được cách điệu. Phải cân mẫn chuyên luyện hằng ngày. 
Phải thường xuyên "tưởng" tới nó. Mỗi lần đi quyên, hãy tưởng tượng 


rằng bạn đang chiến đầu sinh tứ với nhiều đối thủ vây quanh - Tách 
quyên ra khỏi chiến đấu, quyên sẽ không còn lý do tôn tại. Nên chọn đôi 
ba bài thích hợp nhất, tâm đắc nhất để tỉnh luyện hằng ngày. Mỗi bài 
quyển, sau ba lần đi cương mãnh, lần thứ tư nên thả lỏng cơ bắp theo lối 
quyên nhu, chỉ vận ý chứ không vận lực. Đôi khi, có thể đi quyên với đôi 
mắt nhắm lại, như thế bạn sẽ dễ tưởng tượng hơn. Hướng truyền thống 
của bài quyên là hướng Nam - Bắc, nhưng thỉnh thoảng nên thay đổi trục 
hướng, cho dễ thích nghĩ. Có thể bắt đâu từ chậm đến nhanh, từ bộ phận 
trên tổng thể. Đòn thế nào khó, nên tách riêng để tập cho đến khi thuần 
thục. Không bao giờ được phép qua loa đại khái theo kiểu đi cho xong. 
Không bao giờ được phép nghĩ răng mỗi lần đi quyền là mỗi lần lặp lại, 
mà chính là mỗi lân tìm cách hoàn thiện hơn, tỉnh luyện hơn. Phải coi 
trọng Zanshim. Phải chuẩn bị tâm thế trước khi đi quyên. Phải luôn luôn 
thể hiện phong thái tỉnh thần. Phải giữ đúng lễ nghỉ, qui cách. 

Quyên (Kata) mang lại cho ta những lợi ích gì ? Bạn chỉ có thể trả lời 
đích xác câu hỏi ấy khi đã qua quá trình bên bỉ chuyên luyện với sự thành 
tâm. 

* Ngày nay, Karate đã trở thành môn võ quốc. tế. Đối với chúng 1a, 
nhu cầu chuẩn hóa, hệ thông hóa kỹ thuật và quyên pháp quốc tế là hết 
sức quan trọng. Có quá nhiễu tài liệu, quá nhiều cách lý giải. Tất nhiên, 
tùy theo trình độ và thiên hướng của môi Huần luyện viên mà có cách 
cảm nhận, phân tích khác nhau về một bài quyển, nhưng không nên vì thế 
mà tùy tiện sửa đổi thêm bớt làm cho bài quyên biến dạng, lai tạp ẩi. 

Quyên pháp Karate vốn được thông nhất từ năm 1 248 dưới sự chủ trì 
của Tổ sư Funakoshi-Gichin. Khi Tổ sự qua đời, truyễn thân của Người, 
Thầy Masatoshi-Nakayama đã đem xiển dương khắp thế giới, làm chuẩn 
mực cho các giải thi đấu quyền quốc gia và quốc tế. 

Thây M. Nakayama, 9 đăng, vừa đứng đâu Hệ phát Shotokan, vừa 
được xem là người lãnh đạo phong trào Karate Quốc tế. Trước khi qua 
đời, năm 1987, thây đã hệ thông toàn bộ kiến thức của mình về Karate 
qua bộ sách giáo khoa nồi tiếng Best Karate. Đây là điểm chuẩn mà mọi 
người dễ gặp nhau nhất, và dễ chấp nhận nhất. 

Cuốn sách nây được biên soạn theo bộ Best Karate của Thầy 
M. Nakayama. Nó bao gồm 11 bài Quyển (Kafa) trong chương trình từ 
đai trắng đến đai đen, thuộc Hệ thống Quyên pháp Shotokan. 

Tôn trọng tính truyền thống của Karate, chúng tôi sử dụng tiếng Nhật 
làm tên gọi các đòn thế kỹ thuật cùng với tên gọi bằng tiếng Việt. Khi 
cần, chúng tôi sẽ hướng dẫn thêm cách thực hiện kỹ thuật. Mỗi động tác 
kỹ thuật, mỗi thế được biểu thị bằng một hoặc nhiều hình vẽ cùng với dân 
di chuyển của bộ pháp. Khi phải xoay người, chúng tôi sẽ chỉ rõ chân nào 


làm trụ, xoay bao nhiêu độ và xoay thuận hay xoay nghịch chiều kim 
đồng hồ. Đề cho tiện, chúng tôi viết tắt một số từ chuyên môn thường hay 
lặp lại, như. Zenkutsu-Dachi (ZKD), Kokutsu- Dachi (KKD), Kiba-Dachi 
(KBD), Mũyi (M.), Hidari (H.). 

Đầu mỗi bài quyển, chúng tôi giới thiệu đô hình tổng quát, nguồn gốc, 
ý nghĩa và nét đặc trưng của nó. Cuối mỗi bài quyên, chúng tôi chọn 
phân tích một số thế khó và hay. 

Cuốn sách tuy không thay thế được vai trò người thây, chúng tôi vẫn 
có tham vọng biên soạn và trình bày sao cho, kề cả những bạn chưa biết 
gì về bài, quyền vẫn có thể căn cử vào đó mà tập luyện thành thạo được. 

Mong răng, tập tài liệu nhỏ này sẽ giúp ích được phân nào cho các bạn, 
những người muốn đi vào thế giới mênh mông và đẹp của Karafte-Do: 

Tác giả 


` 


Thanh thiên 


HEIAN SHODAN 


Heian, tiếng Nhật có nghĩa là Bình An. Phải hiểu khái niệm Bình An 
theo tỉnh thân Thiên học: Cối tự tại, tự chủ. Bình An là cái đích cuối cùng 
của sự tu dưỡng. Đạt đến trạng thái này, con người có thể thấu suốt mọi 
lẽ, có thể "định" dù giữa sóng gió ba đào. 

Bắt đâu bằng 5 bài Heian, phải chăng đây là lời nhắn gởi sâu sắc cho 
những ai mới tập tênh bước vào con đường Võ đạo Karafe. 

Heian Shodan là bài quyên đâu tiên trong hệ thông quyên pháp 
Shotokan. Bài quyển bao gôm những kỹ thuật căn bản của Karate: 
Zenkutsu-Dachi, Kokutsu-Dachi, Teken-zuki, Gedan- Banh, Age- ke, 
Shuto- ke... Nhịp. điệu bình lặng. 

Bài quyên gồm 21 thế, ẩi trong vòng 40 giây. 


10 


C 


| ( \ 


Musubi-Dachi. Rei. Tấn nghiêm. Chào. (H 1, 2, 3, 4) 


ụ 


h 6 T 


1- H.7ZKD +H. Gedan Barai. Quắc mắt sang trái, bưóc chân trái ngang 
ra phía trái, thành chân trái Tấn trước. Tay trái gạt dưới. (H 5, 6, 7) 


II 


§ 9 10 


2 - M.7ZKD + Oi-Zuki. Bưóc về trước, chân phải Tấn trước. Đấm 
thuận. (H 6Š, 9) 


3 - M.ZKD + M. Gedan-Barai. Chân trái làm trụ, xoay 180” thuận 
chiều kim đồng hô, thành chân phải Tấn trước. Tay phải gạt dưới. 
(H10, II 12) 


12 


14 s  ~« l6 
4 - M.ZKD + M. Kentsui-Uchi. Thu chân phải về thành Tấn chữ L 
cùng lúc tay phải xoay thành vòng tròn trước mặt từ dưới lền trên, rồi 
chân phải bước dập về trước thành chân phải Tấn trước. Tay phải đánh 
nắm búa vòng đọc. (H 13, 14, I5) 


-8 
t Ắ 
^ = 


I8 19 


5-~ HH. 7ZKD + Oi-Zuki. Buóc về trước. Chân trái Tấn trước. Đấm 
thuận. (H 16, 17) 

6 - H.ZKD + H.Gedan-Barai. Chân phải làm trụ, xoay 90) nghịch chiều 
kim đồng hồ, thành chân trái Tấn trước. Tay trái gạt dưới.(H 18, 19) 


13 


20 21 22 
7 - HZKD +M. Age-Uke. Tay trái đỡ trên bằng thủ đao, cùng lúc 
chân phải bước về trước, thành chân phải Tấn trước. Tay phải đỡ trên (H 
20, 2T) 


ở - H.ZKD + H. Age-Uke. Tay phải đỡ trên bằng thủ đao, cùng lúc 
chân trái bước về trước, thành chân trái tấn trước. Tay trái đỡ trên. (H22, 
23) 

9 - H.ZKD +M. Age + KIAI! Tay trái đỡ trên bằng thủ đao, cùng lúc 
chân phải bước về trước, thành chân phải Tấn trước. Tay phải đỡ trên. Ây 
!†(H24, 25) 


14 


26 27 


10 - H.ZKD + H. Gedan-Barai. Chân phải làm trụ, xoay nghịch 901 
thành chân trái Tấn trước. Tay trái gạt dưới, (H 26, 27, 28). 


®, 


29 30 3l 
11 - M.ZKD + Oi-Zuki. Buóc về trước, chân phải Tấn trước. Đấm 
thuận. (H 29) 
12. M.ZKD + M.Gedan-Barai. Chân trái làm trụ, bỏ chân phải lui sau, 
quay thuận, thành chân phải Tấn trước. Tay phải gạt dưới. (H 30, 31). 


15 


3 ^^ 
á 33 


13 - H.7ZKD + Oi-Zuki. Bưóc về trưóc, chân trái Tấn trưóc. Đấm 


thuận. (H 32) 
14 - H.7ZKD + H. Gedan-Barai. Chân phải làm trụ, xoay nghịch 90), 
thành chân trái Tấn trước. Tay trái gạt dưới. (H 33, 34) 


v, 


¿ 3ó 


15 - M.ZKD + Oi-Zuki. Bưóc về trước, chân phải Tấn trước. Đấm 


thuận. (H 35) 


16- H. ZKD + Oi-Zuki Bước về trước, chân trái Tân trước. Đấm 
17- M. ZKD + Oi-Zuki. Bước về trước, chân phải Tấn trước. Đắm 


thuận. (H 36) 


thuận. (H37) 


38 


18 - M. KKD + H. Shufo-uke. Chân phải làm trụ, xoay nghịch 900, 
thành chân phải Tân sau. Tay trái đỡ giữa băng thủ đao. (H 38, 39, 40) 


19- H. KKD +M. Shuto-Uke. Bước chéo về trước, chân trái Tấn sau. Tay 
phải đỡ giữa bằng thủ đao. (H 41). 

20- H. KKD + M. Shufo-DUke. Chân trái làm trụ, xoay thuận 135”, thành 
chân trái Tấn sau. Tay phải đỡ giữa bằng thủ đao. (H 42, 43) 


17 


2I-M. KKD +H. Shufo-Uke. Bước chéo về trước, chân phải Tần sau. 
Tay trái đỡ giữa băng thủ đao. (H 44, 45) _. 
Hachÿi-Dachi. Yarne. Thu chân trái vê. Tư thê săn sàng. Chào. (H 46) 


18 


Fhê số 4 


PHÂN THẾ 


HEIAN ÌNIDAN 


Bài thứ hai này phát triển thêm một số kỹ thuật căn bản như. Yoko- 
Geri, Mae-Oeri, Nagashi- Uke, Uchi- Uke, Nihon-Nukite. Và thêm một số 
kỹ thuật phối hợp. Nhịp điệu trọng bài nây phức tạp hơn bài đâu. 

Bài quyên gôm 26 thế, đi trong vòng 45 giây 


20 


f£.\ `” 1. 


5 6 rã 
1- M. KKD + H. Haiwan-Uke, M. Zenwal-Kamae. Quắc mắt sang 
trái, bước chân trái ngang ra phía trái, thành chân phải Tân sau. Đỡ 
thượng đăng bằng lưng cô tay trái, tay phải thủ ngang đầu. (H 5, 6) 
2- M. KKD + H. Nagashi-Uke, M. Tetsui - Uchi. Giữ nguyên Tân. 
Cùng lúc, tay trái đỡ vuốt, tay phải đánh búa. (H 7) 


21 


l 
- 
¬. 


{ =, 

3- M. KKD + H. Chudan-Zuki, M. Ken Kamae. Giữ nguyên Tân. Tay trái 
đấm giữa, tay phải thủ bên hông phải. (H 8) 

4- H. KKD + M. Haiwan-Uke, H. Zenwan-Kamae. Quay sau, chân 
trái Tấn sau. Đỡ thượng đẳng bằng lưng cô tay phải, tay trái thủ ngang 
đầu (H9, 10) 


⁄⁄Z c— .. R 
⁄ 
- . 


1Ì 12 13 


+ 


5- H. KKD + M. Nagashi-uke, H. Tetsui- Uchi. Giữ nguyên Tân. Tay 
phải đỡ vuốt, tay trái đánh búa. (H 11) 

6- H. KKD + M. Chudan-Zuki, H. Ken-Kamae. Giữ nguyên Tân. Tay 
phải đấm giữa, tay trái thủ bên hông trái. (H 12) 


22 


21 
l4 2 
c>.- —.:) 


7- a/H. Ashi-Dachi. Lướt chân trái lên nửa bộ, co chân phải, thành 
chân trái Hạc Tắn. Quắc mắt sang phải, hai nắm đấm thủ bên hông trái. 


(H13, 14) 
b/M. Yoko Geri-Keage + M. Uraken-Uchi. Chân phải đá ngang, cùng 


lúc tay phải đánh vòng ngang bằng lưng nắm tay. (H 15) 


) 


) 
+ 


-_——_— 


lu s m: I9 9 
8- M. KKD + H. Shuto-Uke. Quay sau, chân đá tiếp đất, thành chân 


phải Tấn sau. Tay trái đỡ thủ đao. (H ló, 17) 
9- H. KKD + M. Shuto-Uke. Bước về trước, chân trái Tấn sau. Tay 


phải đỡ thủ đao. (H 18) Ộ 
10- M. KKD +H. Shuto- ke. Bước về trước, chân phải Tân sau. Tay 


trái đỡ thủ đao. (H19) 


23 


22 


1I- M. ZKD +M. Nihon-Nukite + KIAI ! Bước về trước, chân phải 
Tân trước. Tay trái đỡ đè, tay phải xỉa dọc. AY !(H 20, 21) 


12- M. KKD + H. Shufo-Uke. Chân phải làm trụ, xoay nghịch 90, 
thành chân phải Tấn sau. Tay trái đỡ thủ đao. (H 22, 23, 24) 

13- H. KKD + M. Shutfo-Uke. Bước chéo về trước, chân trái Tấn sau. 
Tay phải đỡ thủ đao. (H 25) 


24 


14- H. KKD +M. Shuío-Uke. Chân trái làm trụ. xoay thuận 1351, 
thành chân trái Tấn sau. Tay phải đỡ thủ đao. (H 26) 

15- M. KKD +H. Shuto-Uke. Bước chéo về trước, chân phải Tấn sau. 
Tay trái đỡ thủ đao. (H 27) 


29 29a 30 


16- H. ZKD + M. Uchi-Uke. Chân phải làm trụ, Xoay nghịch 45”, 
thành chân trái Tấn trước. Đỡ giữa băng mép trong cô tay phải. (H 28, 29, 
29a) 

17- M. Mae-Geri. Chân phải đá về trước. (H 30) 


25 


Ề 
\ 


32 33 


18- ÌM. ZKD + Gyaku-Zuki. Chân đá tiếp đất thành chân phải Tấn 
trước. Tay trái đâm nghịch. (H 31 ) : 
19- M. ZKD + H. Uchi-Uke. Giữ nguyên Tần. Đỡ giữa băng mép 


trong cổ tay trái. (H 32,33) 


36 


„ À 


20- H. Mae-Geri. Chân trái đá về trước. (H 3À). : 
2I- H ZKD + Gyaku-Zuki. Chân đá tiêp đât thành chân trái Tân 
trước. Tay phải đâm nghịch. (H 35) 


26 


À 
€ị fNà 


\ 


\ 
2 
38 39 


37 


22- M. ZKD + M. Morote- Uke. Bước về trước, chân phải Tấn trước. 
Tay phải đỡ chống. (H 36, 37) 

23- H. ZKD + H. Gedan-Barai. Chân phải làm trụ, xoay nghịch 907, 
thành chân trái Tấn trước. Tay trái gạt dưới. (H 38, 39, 40) 


42 


40 4I 


24- M. ZKD + M. Age-Uke. Bước chéo về trước, chân phải Tấn trước 


Tay phải đỡ trên. (H 41, 42) 
27 


43 


25- M. ZKD + M. Gedan-Barai. Chân trái làm trụ, xoay thuận 1350, 
thành chân phải Tân trước. Tay phải gạt dưới. (H 43, 44). 


45 


2ø- H. ZKD + H. Age-Uke. Bước chéo về trước, chân trái Tấn trước. 
Tay trá 1 đỡ trên. (H 45, 46) Ộ =' 
Hachỹi-Dachi. Yame. Thu chân trái vê. Tư thê săn sàng. Chào. (H 47, 48) 


28 


PHÁN THẾ 


Fhê số ì L[hếê số 16-l§ 


29 


HEIAN SANDAN 


Ngoài hai Tán căn bản, bài này giới thiệu thêm một Tấn đặc trưng 
nữa của Karate: Kiba-dachi. 

Bài quyên bao gồm những kỹ thuật phức tạp thực hiện trên một Tân, 
và kỹ thuật phản công đối thủ từ phía sau. 

Bài quyên gồm 20 thế, ẩi trong vòng 40 giây. 


30 


i ¬ 


Musubi-Dachi. Rei. Tân nghiêm. Chào. (H 1, 2, 3, 4) 


SN.) 
4 §¬" 


5 6 7 


⁄ 


1-M. KKD +H. Uchi-Uke. Quắc mắt sang trái, bước chân trái ngang 
ra phía trái, thành chân phải Tân sau. Đỡ giữa băng mép trong cô tay trái. 
(H5,6) 


t?ƒ 


8 9 10 


2- Heisoku-Dachi + Kosa-Uke. Chân phải bước lên, thành Tắn chụm. 
Tay phải đỡ giữa, cùng lúc tay trái đỡ dưới. (H 7, 8) 

3- Heisoku-Dachi + Kosa-Uke. Giữ nguyên Tân. Tay trái đỡ giữa, 
cùng lúc tay phải đỡ dưới. (H9, 10) 


Tai 


: 
œ<--_...) 
lạ~-“ 


II 12 13 


4- H. KKD + M. Uchi- ke. Chân trái trụ, quay sau, thành chân trái 
Tân sau. Đỡ giữa băng mép trong cô tay phải. (H 11, I2) 


@ 
14 15 l6 
5- Heisoku-Dachi + Kosa-Uke. Chân trái bước lên thành Tấn chụm. 
Tay trái đỡ giữa, tay phải đỡ dưới. (H 1 3, 14) 


6- Heisoku-Dachi + Kosa-Uke. Giữ nguyên Tấn. Tay phải đỡ giữa, 
tay trái đỡ dưới. (H 15, 16) 


3w 


11. 


^=+----(} 


18 


7- M. KKD + H. Morotc-Uke. Quặắc mắt sang trái, chân trái bước về 
trái, thành chân phải tân sau. Tay trái đỡ chông. (H 17, 18) 


33 


SN 


21 22 


8- M. ZKD + M. Nihon-Nukite. Bước về trước, chân phải Tấn trước. 
Tay trái đỡ đè, tay phải xỉa dọc. (H 19, 20) 


23 


9- KBD + H. Kenfsui- chi. Chân phải làm trụ, xoay nghịch 1800, 
thành Tấn ky mã. Tay trái đánh búa vòng ngang. (H 21, 22, 23) 

10-M. ZKD + Oi-Zuki + KIAI ! Bước về trước, chân phải Tấn trước. 
Đắm thuận. ÂY ! (H 24) 


34 


“, 


- 9 _ ? 
À 
‹b 


27 28 


T11- Heisoku-Dachi + Ryoken Koshi Kamae. Chân phải làm trụ, thu 
chân trái và xoay nghịch về sau, thành Tấn chụm. Hai nắm đấm thủ bên 
hông. (H 25, 26) 

12- KBD + M. Empi- Uchi. Nâng gối phải, dập mạnh chân phải về 
trước, thành Tấn Ky mã. Đánh chỏ phải. (H 27, 28) 


: 
w m | 


29 `we 30 


13- KBD + Uraken-Uchi. Giữ nguyên Tấn. Đánh lưng nắm tay phải. 
Tay đánh rút vê thủ bên hông phải. (H 29, 30, 31) 


32 


14- KBD + H. Empi- Uchi. Nâng gỗi trái, dập mạnh chân trái về 
trước, thành Tân Ky mã. Đánh chỏ trái. (H 32, 33) 


h = 


.œ 35 36 37 


15- KBD + H. Uraken-Uchi. Giữ nguyên Tấn. Đánh lưng nắm tay 
trái. Tay đánh rút về thủ bên hông trái. (H 34, 35, 36) 


36 


—> 
—= 
xe» 


38 39 40 
16 -KBD + M. Empi- Uchi. Nâng gối phải, dập mạnh chân phải về 
trước, thành Tân Ky mã. Đánh chỏ phải. (H 37, 38) 


17- KBD + M. Uraken-uchi. Giữ nguyên Tân. Đánh lưng nắm tay 
phải. (H 39, 40) 


NT 


41 43 
18- H. ZKD + Oi-Zuki. Tay phải đỡ vuốt, chân trái bước về trước, 
thành chân trái Tân trước. Đâm thuận. (H 41, 42) 


__—_—___— 


(- 


42 


44 

19- KBD + M. Tsuki-Age, H. Ushiro-Empi. Chân phải bước về trước 

ngang với chân trái, chân phải làm trụ, xoay nghịch 90”, thành Tắn Ky 
mã. Cùng lúc tay phải đâm móc, tay trái chỏ hậu. (H 43, 44, 45, 46) 


41 48 49 


20- KBD + H. Tsuki-Age, M. Ushiro-Empi + KIAI! Lướt dập về phải, 
Tấn Ky mã. Cùng lúc tay trái đấm móc, tay phải chỏ hậu. YA! H47) 

Hachjji-Dachi. Yame. Thu chân phải về. Tư thế sẵn sàng. Chào. 
(H48, 49) 


38 


Thế số 8 & 9 


PHÂN THẾ 


Thể số l2 & I3 


39 


HEIAN YONDAN 


Bài quyền bắt đâu thể hiện rõ nét những đặc trưng của Kafa truyền 
thống. Nhiều kỹ thuật phối hợp. Một vài kỹ thuật nguy hiểm được giới 
thiệu ở đây. Tỉ dụ, đòn Hiza-Geri vào mặt đái thủ. 

Nhịp điệu với nhiễu cung bác. 

Bài quyên gồm 27 thế, ẩi trong vòng 50 giây. 


40 


ä lu 


1- M. KKD +H. Haishu Haiwan-Dke, M. Zenwan Kamae. Quắc mắt 
sang trái, bước chân trái ngang ra phía trái, thành chân phải Tân sau. Đỡ 
trên băng lưng cô tay trái, cùng lúc tay phải thủ. (H 5, 6) 


§ L 


4I 


. ÂN: 


+ 
¬~ 


9 


2- H. KKD +M. Haishu Haiwan-Uke, H. Zenwan Kamae. 


Quay sau. Chân trái Tấn sau. Đỡ trên băng lưng cô tay phải, cùng lúc 
tay trái thủ. (H 7, 8) 


3- H. ZKD + Gedan Juji-Uke. Bước chân trái về trước, thành chân 
trái Tân trước. Hai tay đỡ chéo hạ đăng (tay phải trên). (H 9, 10) 


l§i; 
Bm 2. 


Tư. —=^ 
`. \ 
1 1 
F 


II 12 Ậ 13 tệ 


4- H. KKD + M. Morote-Uke. Bước về trước. Chân trái Tân sau. Tay 
phải đỡ chông. (H 11, 12) 


5- Ashi-Dachi + Ryo Ken Kamae. Co chân trái lên, thành chân phải 
Hạc Tân, quăc mắt sang trái. Hai năm đâm thủ bên hông phải. (H 1 3) 


42 


~° â —% 
Š k6 

6- H. Yoko-Geri Keage, H. Hiraken-Uchi. Chân trái đá ngang, cùng 
lúc lưng năm tay trái đánh vòng ngang thượng đăng. (H 14) 

7- H. ZKD +M. Empi- Uchi. Chân đá tiêp đât, thành chân trái Tân 
trước. Tay phải đánh chỏ (vào lòng bàn tay trái). (HIŠ) Ộ 

8- H. Ashi-Dachi + Ryo Ken Kamae. Lướt chân trái ngang nửa bộ vê 
phía chân phải, co chân phải lên thành chân trái Hạc Tân. Hai năm đâm 
thủ bên hông trái. (H 16) 


I9 


17 


9- 1M. Yoko-Geri Keage, M. Uraken-Uchi. Chân phải đá ngang, cùng 
lúc lưng nắm tay phải đánh vòng ngang thượng đăng. (H1?) 

10- M. ZKD + H. Empi-Uchi. Chân đá tiếp đất, thành chân phải Tấn 
trước. Tay trái đánh chỏ (vào lòng bàn tay phải). (H I8) 


43 


11 - H. ZKD +M. Jodan Shuto - Uchi, H. Jodan Uke. Chuyên tân, 
thành chân trái Tấn trước. Tay phải chém trên, tay trái đỡ thượng đẳng. 
(H 19, 20). 

12- M. Jodan Mae-Geri. Chân phải đá tông trước. (H 21) 


lTa 


Ủ 33 24 25 


13- Kosa-Dachi + M. Uraken-Uchi. Chân đá nhảy lướt về trước, 
thành Tấn chéo (chân phải trước). Tay phải đánh gỡ vòng dọc, nắm tay 
trái thủ bên hông trái. (H 22, 23) 

14- M. KKD + Chudan Kakiwake-uke. Xoay nghịch 225 trên hai 
nhượng chân, bước chân trái về trước thành chân phải Tấn sau. Hai tay đỡ 
vẹt trung đẳng. (H24, 25, 26) 


44 


⁄ 


26 33 28. 
15- M. Jodan Mae-Geri. Chân phải đá tống trước. (H27) : 
16- M. ZKD + Oi-Zuki. Chân đá tiêp đât, thành chân phải Tân trước. 


Đám thuận. (H 28) 


= À (ai 
LrỂr XU 
wÀ M7 


2Ö sạc 30 @ 2! 


17- M. ZKD + Gyaku-Zuki. Giữ nguyên Tấn. Đắm nghịch. (H 29) 
18- H. KKD + Chudan Kakiwake-Ùke. Chân trái làm trụ, xoay thuận 
090”. Chân trái Tân sau. Hai tay đỡ vẹt trung đăng. (H 30, 31) 


45 


? 
33 34 


19- H. Jodan Mae-Geri. Chân trái đá tống trước. (H32) 

20- H. ZKD + Oi-Zuki. Chân đá tiếp đất, thành chân trái Tấn trước. 
Đắm thuận. (H 33) 

21- H. ZKD + Gyaku-Zuki. Giữ nguyên Tấn. Đắm nghịch. (H 34) 


ễÖÝ-g 


35 36 Ki 


$ 
Ò 


22- M. KKD + H. Morote- Uke. Chân phải làm trụm xoay nghịch 45”, 
thành chân phải Tấn sau. Tay trái đỡ chống. (H 35, 36) 

23- H. KKD + M. Morofe-Uke. Bước về trước chân trái Tân sau. Tay 
phải đỡ chống: (H 37) 


46 


ÄÑ sáo 39 #8 39a 


24- M. KKD + H. Morote-Uke. Bước về trước, chân phải Tấn sau. 
Tay trái đỡ chống. (H 38) 

25- M. Hiza-Ate + KIAI ! Chuyên sang chân trái Tân trước. Hai bàn 
tay xỉa cao về trước túm đầu đối thủ, lên gối phải. (H 39, 39a, 40, 40a) 


40 ⁄) 40a 4I 


26- IM. KKD + H. Shufo-Uke. Quắc mắt về sau, chân phải tiếp đất, 
quay người thành chân phải Tân sau. Tay trái đỡ thủ đao. (H 41, 42) 


47 


..—--—- 
đa 


43 44 


27- H. KKD + M. Shuto- Uke. Bước về trước, chân trái Tấn sau. Tay 


phải đỡ thủ đao. (H 43) Ộ _. 
Hachi-Dachi. Yame. Thu chân phải vê. Tư thê săn sàng. Chào. (H 44) 


48 


PHÂN THẾ 


Thế số l 


Thế số 25 


49 


HEIAN GODAN 


Là bài cuối trong loạt năm bài quyên căn bản của Shotokan. Bài 
quyên bao gỗm nhiêu kỹ thuật trình độ cao như. Juji-Uke, Osae-Uke, 
Haishu-Uke; cùng với những thay đổi riêng biệt về độ cao và nhịp điệu. 

Bài quyển gồm 23 thế, ẩi trong vòng 50 giây. 


50 


( \ 


| 2 3 4 
Musubi-Dachi. Rei. Tân nghiêm. Chào. (H 1, 2, 3, 4) 


BA Ẩ 


¡ 7ÿ" t bu 


5 6 7 
1.M. KKD + H. Uchi- Uke. Quắc mắt sang trái, bước chân trái ngang 
ra phía trái, thành chân phải Tân sau. Đỡ giữa băng mép trong cô tay trái. 
(H5) 
2- M. KKD + Gyaku-Zuki. Giữ nguyên Tân. Đầm nghịch. (H 6) 


51 


§ 9 10 
3- Heisoku-Dachi + H. Kagi-Kamae. Thu chân phải về sát chân trái, 
thành Tấn chụm. Cánh tay trái từ từ xoay về trước ngực, mắt quắc sang 
phải. (H7, 8) 
4- H. KKD + M. Uchi- Uke. Bước chân phải ra thành chân trái Tấn 
sau. Đỡ giữa bằng mép trong cổ tay phải. (H 9) 


II I2 13 


¡. M: 


5- H. KKD + Gyaku-Zuki. Giữ nguyên Tân. Đắm nghịch. (H 10) 

6- Heisoku-Dachi + M. Kagi-Kamae. Thu chân trái về sát chân phải, 
thành Tấn chụm. Cánh tay phải từ từ xoay về trước ngực. Mặt hướng về 
trước.(H11,12) 


l5 l6 

7- H. KKD + M. Morote-Uke. Chân phải bước về trước, thành chân 
trái Tấn sau. Tay phải đỡ chống. (H 13, 14) 

8- H. ZKD + Gedan Juji- Dke. Bước về trước, chân trái Tấn trước. 
Hai tay đỡ chéo hạ đăng (tay phải trên). (H 1 5, l6) 


17 lọ 


9- H. ZKD + Jodan Juji-Uke. Giữ nguyên Tấn. Hai thủ đao đỡ chéo 
thượng đắng (tay phải trong). (H 17, I8) 

10. H. ZKD + Osae-Uke. Giữ nguyên Tắn. Hai bàn tay đỡ đè trung 
đăng (tay trái trên). (H 19, 20) 


33 


r 20 21 
11- H. ZKD + H. Chudan-Zuki. Giữ nguyên Tân. Tay trái đấm giữa. 
(H2I) 
-12-M. ZKD + Oi-Zuki + KIAI ! Bước về trước, chân phải Tân trước. 
Đâm thuận. Ay !(H 22) 


23 
13- KBD + M. Gedan Barai. Chân trái trụ, xoay nghịch 180” về phía 


sau, nâng gối phải, dập mạnh, thành Tấn Ky mã. Tay phái gạt dưới. 
(H23, 24) 


54 


vài 


26 27 
Xuen 


- 14- KBD + Chudan Haishu-Uke. Giữ nguyên Tấn. Quay sau, đỡ giữa 
băng lưng bàn tay trái. (H 25, 26) 
15- M. Mikazuki-Geri. Chân phải đá tạt (vào bàn tay trái). (H 27) 


29 Đế 


16- KBD + M. Emjpi - Uchi. Chân đá tiếp đất, thành Tấn Ky mã. Đánh 
cho phải (vào bàn tay trái). (H 28, 29) 

17- M. Kosa-Dachi + M. Morote-Uke. Thu chân trái về, thành chân 
phải Tấn chéo (chân phải trước). Tay phải đỡ chống. (H 30, 31) 


55 


ý 
Ni 
32 33 34 


18- Renoji-Dachi + M. Koho Tsuki-Age. Quắc mắt về trái. Chân phải 
Tấn chữ L.. Tay phải đấm thốc lên. (H 32) 

19- M. Kosa-Dachi + Gedan jJuji-Dke. Tung người, xoay trên không, 
tiếp đất với chân phải Tấn chéo (chân phải trước). Hai tay đỡ chéo hạ 
đăng (tay phải trên): (H 33, 34. 35) 


tứ 
#` 
^ b2 
“ - 
‡ *' 
/j A 
h ,, Z 
0 z ;# & 
35 


“ „ 
ễ S¿ 
36 37 


20- M. ZKD + M. Morote- Uke. Chân phải bước về trước, thành chân 
phải Tân trước. Tay phải đỡ chông. (H 36, 37) 


` 
` 
` 


38 & 39 x 40 


21- a/H. ZKD + M. Gedan Shuto Dchi-Komi. Quay sau, chân trái 
Tấn trước. Thủ đao phải xỉa dọc xuống, thủ đao trái đỡ vuốt. (H 38, 39) 

b/M. KKD + Yama-Uke. Giữ nguyên vị trí, chuyên sang chân phải 
Tấn sau. Hai tay đỡ thượng hạ (phải trên). (H 40, 41) 


43 


22- Heisoku-Dachi + Yama-DUke. Thu chân trái về, thành Tấn chụm. 
Tay đỡ giữ nguyên. (H 42) 

23- a/M. ZKD + H. Gedan Shuto Uchi-Komi. Xoay người bước chân 
phải về trước, thành chân phải Tắn trước. Thủ đao trái xỉa dọc xuống, thủ 
đao phải đỡ vuốt. (H 43, 44) 


57 


S ` 


1 
Ñ | 
44 45 
bị H. KKD + Yama-Uke. Giữ nguyên vị trí, chuyên sang chân trái Tấn 
sau. Hai tay đỡ thượng hạ (trái trên). (H 45) 
Hachiji-Dachi. Yame. Thu chân phải về. Tư thế sẵn sàng. Chào. (H 46) 


38 


PHÂN THẾ 


Fhê sô I - 3 


59 


60 


Thế số 2I 


61 


Trên đính Bạch Mã Sơn 


62 


Czankqku 


63 


TEKKI SHODAN 


"5-1... 


Thây Funakoshi đã đổi tên Naihanchi thành Tekki. 

Tekki Shodan có nguồn gốc từ lâu đời, không biết tác giả là di. Tekki 
Nidan và Sandan thì lại được sáng tác bởi Thầy Itosu, dựa trên nên tảng 
của Tekki Shodan. 

Nhìn qua, trởng như đơn giản, nhưng thật ra kỹ thuật trong bài quyền 
nây rất khó. 

Đồ hình bài quyên là tuyến đường thắng ngang. Điều nây có ý nghĩa 
gì ? Nhiều nhà nghiên cứu cho răng, đó có thể là kỹ thuật chiến đấu của 
người chiến sĩ trên một chiếc thuyền, hay phải tựa lưng vào tường hoặc 
vách đá không có lỗi thoát phía sau. 

Phải coi trọng động tác ngắt eo và quắc mắt, sao cho mạnh và dứt 
khoát. Nếu Tấn chéo trong bài quyên không chuẩn xác, đường đi quyên 
sẽ bị xô VỀ trước. 

Theo Thầy Funakoshi, bài quyên có thể thực hiện với Tấn Naihanchi- 
Dachi. Ngày nay, cả 3 bài Tekki đêu được thực hiện với Tấn Kiba-Dachi. 

Bài quyên có 29 thế. Đi trong vòng 45 giây. 


64 


3 


t7 
5 6 : 

1- Kosa-Dachi. Từ Tấn chụm, hai bàn tay thủ phía trước, tay trái trên 
tay phải. Quắc mắt sang phải. Rê chân trái sang, thành chân phải Tấn 
chéo (chân trái trước). Hai bàn tay giữ nguyên. (H 5, 6) 

2- KBD + M. Haishu-Uke. Nâng gối phải, bước dập sang phải, thành 
Tần Ky mã. Đỡ giữa bằng lưng bàn tay phải. (H 7, 8) 


65 


AVÁ 


(ê., 9 (đụ } 
3- KBD + H. Emjpi. Giữ nguyên Tắn. Tay trái chỏ vòng (vào lòng bàn 


tay phải). (H 9) : : : 
4- KBD + Koshi-Kamae. Giữ nguyên Tân. Quặc mặt sang trái. Hai 


nắm tay thủ bên hông phải. (H 10) 
= 
l2 
) é« bá 


đt ĐÀ 


An” ~ 


¬ .a< 


II I2 13 


5- KBD+H. Gedan-Barai. Giữ nguyên Tấn. Tay trái gạt dưới. (H II) 
6- KBD + M. Kagi-Zuki. Giữ nguyên Tân. Tay phải đầm móc câu. 


(H12) 
7- Kosa-Dachi. Rê chân phải ngang, thành chân trái Tân chéo (chân 


phải trước). Tay giữ nguyên. (H 13) 


66 


14 


8- KBD + M. Uchi-Uke. Nâng gối trái, bước dập thành Tấn Ky mã. 
Nhìn vê trước. Đỡ giữa băng mép trong cô tay phải. (H 14, 15) 


9- a/ KBD + H. Jodan Nagashi-Uke, M. Gedan-Uke. Giữ nguyên Tắn. 

Đỡ vuốt thượng đẳng bằng lưng cổ tay trái: Tay phải đỡ dưới. (H 1ó, 17) 

b/¡ KBD + H. Jodan Ura-Zuki. Giữ nguyên Tân. Tay trái đấm ngữa 
thượng đăng. (H 18). 

10- KBD. Quắc mắt sang trái. Giữ nguyên tư thế. (H 19) 


67 


%.....Ù „—=} 
20 2] 22 
T1- q/H. Nami-Ashi. Chân trái đá bàn. Thân trên giữ nguyên. (H 20) 
b/KBD + H. Ude- Uke. Chân đá tiếp đất thành Tấn Ky mã. Đỡ giữa 
bằng cánh tay trái về phía bên trái. (H 21) 
12- KBD. Quắc mắt sang phải. Giữ nguyên tư thế. (H 22) 


XÃ 


23 24 25 


13- a/M. Nami-Ashi. Chân phải đá bàn. Thân trên giữ nguyên. (H 23) 

bí KBD + H. Ude-Uke. Chân đá tiếp đất thành Tân Ky mã. Đỡ giữa 
băng cánh tay trái về phía bên phải. (H 24). 

14- KBD + Koshi-Kamae. Quắc mắt sang trái. Giữ nguyên Tấn. Hai 
nắm đâm thủ bên hông phải. (H 25) 


j . Ê 


68 


U ò ẳ b : ỹ 


26 27 28 
15- KBD + Morote-Zuki + KIAI ! Giữ nguyên Tấn. Tay trái đấm 
trung đăng vê phía trái, tay phải đâm móc câu. ẤY ! (H 26) : ` 
ló- KBD + H. Haishu-Uke. Giữ nguyên Tần. Đỡ trung đăng băng 
lưng bàn tay trái. Năm tay phải thủ bên hông phải. (H 27, 28) 


(.. (.., } (.. 


17- KBD +M. Empi-Uchi. Giữ nguyên Tân. Đánh chỏ phải (vào lòng 
bàn tay trái). (H 29) 

18- KBD + H. Koshi-Kamae. Giữ nguyên Tân. Quắc mắt sang phải. 
Hai nắm đấm thủ bên hông trái. (H 30) 

19- KBD +M. Gedan-Barai. Giữ nguyên Tấn. Tay phải gạt dưới. (H 31) 


69 


{ ) ôá 33 P 34 


20- KBD + H. Kagi-Zuki. Giữ nguyên Tắn. Tay trái đấm móc câu. (H 32) 
21- Kosa-Dachi. Rê chân trái sang, thành chân phải tân chéo (chân trái 
trước) Hai tay giữ nguyên. (H 33) 


ớ Ẻ 


35 sử 36 „37 


22- KBD +H. Uchi-Uke. Nâng gối phải, bước dập, thành Tấn Ky mã. 
Nhìn về trước. Đỡ giữa bằng mép trong cô tay trái. (H 34, 35) 

23- a/ KBD + M. Jodan Nagashi-Uke, H. Gedan-Uke. Giữ nguyên 
Tấn. Lưng cổ tay phải đỡ vuốt thượng đăng. Tay trái đỡ dưới. (H 36, 37) 


70 


ễ Ệ ề ộ NT, ) 


38 39 40 
23- b/ KBD + M. Jodan Ura-Zuki. Giữ nguyên Tắn. Tay phải đấm 
ngữa thượng đăng. (H 38) 
24- KBD. Giữ nguyên Tân. Quắc mắt sang phải. (H 39) 
25- a/ M. Nami-Ashi. Chân phải đá bàn. Tay giữ nguyên. (H 40) 


(^—› } 
4l 42 43 


25- b/KBD + M. Chudan Ude-Uke. Chân đá tiếp đất, thành Tân Ky 
mã. Cánh tay phải đỡ giữa về phía bên phải. (H 41) 

26- KBD. Giữ nguyên tư thế. Quắc mắt sang trái. (H 42) 

27- ad! H. Nami-Ashi-Dachi. Chân trái đá bàn. (H 43) 


71 


£ II ` 
(d-©)  tq ) ẩ ì 
44 45 46 
27- b/KBD + \M. Chudan Ude-Uke. Chân đá tiếp đất, thành Tấn Ky 
mã. Cánh tay phải đỡ giữa về phía trái. (H 44) 


28- KBD + H. Koshi-Kamae. Giữ nguyên Tấn. Quắc mắt sang phải. 
Hai năm đâm thủ bên hông trái. (H 45) 


47 


49 


_29- KBD + Morote-Zuki. KIAI ! Giữ nguyên Tắn. Tay phải đâm giữa 
vê phía phải, tay trái đâm móc câu. YA ! (H 46) 
Musubi-Dachi. Yame. Thu chân phải vê. Chào. (H 47, 48, 49) 


72 


Thế số 2 


PHÂN THỂ 


Thế 22 á:23 


73 


BAssAI DAI 


Đây là bài quyên có nguồn gốc từ lâu đời. Gọi Basai-Dai (đại) là để 
phân biệt với Bassai-Sho ( Tiểu) vốn được sáng tác sau nây, phát triển từ 
nên tảng của Bassai-Dai. 

Nét đặt trưng của bài quyên nây là mạnh mẽ và đữ dội, nó như một 
cuộc công phá (Bas) vào Thành trì (Sai) để bắt kẻ thù. 

Bài quyên có 42 thế, đi trong vòng 1 phái. 


74 


<4. 


đự 
Ï 2 3 + 
Musubi-Dachi. Rei. Tân nghiêm. Chào. (H 1, 2, 3, 4) 


”„x` 


1- Kosa-Dachi + M. Uchi-Uke. Từ Tân chụm, hai tay thủ trước đan 
điền (bàn tay trái bao lấy nắm tay phải), chân phải bước dập về trước, 
thành chân phải Tấn chéo (chân phải trước). Đỡ giữa bằng mép trong cổ 
tay phải, bàn tay trái chịu vào cánh tay phải. (H 5, 6,7) 


75 


1) 
t 


' 
l 
8 Z4. ° | 10 


2-H. ZKD +H. Chudan Uchi-Uke. Quay sau, bước chân trái về trước 
thành chân trái Tân trước. Đỡ giữa băng mép trong cô tay trái. (H 8, 9) 


¬:. 


sườn 
3- H. ZKD + M. -Chudan Uchi-Uke. Giữ nguyên Tân. Đỡ giữa bằng 
mép trong cổ tay phải (H I1) 
4-M. ZKD + H. Chudan Soto-Uke. Quay sau, chân phải Tắn trước. 
Đỡ giữa băng mép ngoài cô tay trái. (H 12, 13). 


76 


14 (L¬: l6 


5- M. ZKD + M. Chudan Uchi-Uke. Giữ nguyên Tắn. Đỡ giữa bằng 


mép trong cổ tay phải. (H 14, 15) 


I7 Ñ I8 19 


6- M. ZKD + M. Chudan Soto- ke. Chân trái trụ xoay thuận 900- 
bàn chân phải rê theo đường vòng cung về phía chân trụ, rồi chuyên 
ngang về trước thành chân phải Tắn trước. Tay phải vận hành theo 
chân phải, sau khi rùn người đỡ móc câu, tay phải đỡ giữa bằng mép 
ngoài. (H 16, 17, 18) 


tị 


22 c7? 
7- M. ZKD + H. Chudan Uchi-Uke. Giữ nguyên Tấn. Đỡ giữa bằng 
mép trong cô tay trái. (H 19, 20) : : 
8- Hachựji-Dachi + M. Koshi-Kamae. Thu chân trái vê, hướng về 
trước, tư thê săn sàng. Hai nắm đâm thủ bên hông phải. (H 2l, 22) 


đ  \ 


23 


9- Hachÿi Dachi + H. Chudan Tate Shufo-Uke. Giữ nguyên Tấn. 
Tay trái đỡ giữa bằng thủ đao dọc. (H 23) 

10- Hachÿi-Dachi + M. Chudan Zuki. Giữ nguyên Tấn. Tay phải 
đấm giữa. (H 24) 


_ 25 


78 


bà 
& 21 \ 28 


11- H. Hi¿a Kussu + M. Chudan Uchi-Uke. Chuyên sang Tân ngang 
về trái. Đỡ giữa bằng mép trong cô tay phải. (H 25, 26) 

12- Hachÿi-Dachi + H. Chudan-Zuki. Về lại tư thế sẵn sàng. Tay 
trái đấm giữa. (H 27) 


fj # | — đ 


13- M. Hiza Kussu + H. Chudan Uchi-Uke. Chuyên sang Tân ngang 
về phải. Đỡ giữa bằng mép trong cô tay trái. (H 28, 29) 

14- H. KKD + M. Shufo Uke. Chân phải bước về trước, thành chân 
trái Tấn sau. Tay phải đỡ giữa bằng thủ đao. (H 30, 31) 


79 


15- M. KKD + H. Shuto- Uke. Bước về trước, chân phải Tấn sau. 
Tay trái đỡ giữa băng thủ đao. (H 32) 

16. H. KKD + M. Shuto-Uke. Bước về trước, chân trái Tấn sau. Tay 
phải đỡ thủ đao. (H 33) 

17. M. KKD +H. Shuto-Uke. Bước về trước, chân phải Tấn sau. Tay 
trái đỡ thủ đao. (H 34) 


35 36 Jo 5 37 


18- H. Mae Hiza Kussu + Ryo Sho Tsukami-Uke. Chuyển sang chân 
trái Tấn ngang về trước. Hai bàn tay đỡ bắt. (H 35, 36) 

19- M. Gedan Fumikomi. KIAI ! Hai tay vừa bắt vừa kéo. Chân phải 
đá chân dưới. ÂY ! (H37, 38) 


80 


4 ị 
\ \ 
\ *. HE 2 | 
\ Ề` S7 
\ l h ' 
^ 
A 

38 39 . «.Ơ 40 
20- M. KKD + H. Chudan Shufo-Uke. Quay sau, chân đá tiếp đất 
thành chân phải Tân sau. Tay trái đỡ giữa băng thủ đao. (H 39) 


21- H. KKD + M. Chudan Shuto-Uke. Bước về trước, chân trái Tấn 
sau. Tay phải đỡ giữa băng thủ đao. (H 40) 


22- Heisoku-Dachi + Morote Age-Uke. Thu chân phải về, Tân chụm 
Hai tay đỡ thượng đăng. (H 41, 42, 42a, 43) 


4I 


42a 


6l 


23- M. ZKD + Chudan Kentsui Hasami-Uchi. Bước chân phải về 
trước thành chân phải Tân trước. Hai tay đánh búa kẹp. (H 44, 45, 45a) 


45a 


24- M. ZKD + Chudan Oi-Zuki. Giữ nguyên Tân. Lướt dập về trước 


Tay phải đấm giữa. (H 46) 


82 


: ñ 


kề ¿ 
48 49 
25-a/H. Mae Hiza Kussu + M. Shuto Gedan Dchi-Komi, H. Sho 
Nagashi-Uke. Quay sau, chân trái Tấn ngang về trước. Đao tay phải đánh 
thọc hạ đăng, tay trái đỡ vuốt. (H 47, 48) 
b/ Heisoku-Dachi + Yama-Uke. Thu chân trái về, Tấn chụm. Mắt 
quắc về trước. Đỡ thượng hạ (tay phải trên). (H 49, 50) 


Ñ 


5I 52 33 


_ 26- KBD +M. Gedan-Barai. Chân trái trụ, xoay nghịch 180”, nâng 
gôi phải bước dập, thành Tân Ky mã. Tay phải gạt dưới. (H 51, 52) 


® 
bị : = 


œ? c 
54 54a 55 


27- KBD + H. Chudan Haishu-Uke. Giữ nguyên Tân. Quay người 
về phía trái. Đỡ giữa bằng lưng bàn tay trái. (H 53, 54, 54a) 

28- a/ M. Mikazuki-Geri. Chân trái trụ, chân phải đá tạt (vào lòng 
bàn tay trái). (H 55) 


. 
. 
« 


¬6 S6a 37 


28- b/ KBD + M. Empi-Uchi. Chân đá tiếp đất thành Tân Ky mã. Tay 
phải đánh chỏ (vào lòng bàn tay trái). (H 5ó, 56a) 


S4 


57a 55 58a 


29- KBD + M. Gedan-Barai. Giữ nguyên Tấn. Tay phải gạt dưới, 
cánh tay trái thủ trước ngực. (H 57, 57a) 

30- KBD + H. Gedan-Barai. Giữ nguyên Tân. Tay trái gạt dưới, cánh 
tay phải thủ trước ngực. (H 58, 58a) 


59 59a 60 


3I- KBD +. Gedan-Barai. 
Giữ nguyên Tân. Tay phải gạt dưới, cánh tay trái thủ trước ngực. 
(H 59. 59a) 


85 


BÀ, 


60a 61 A 61a 


32-M. Mae Hiza Kussu + H. Koshi-Kamae. Quay người sang phải, 
chân phải Tân ngang vê trước. Hai năm đâm thủ bên hông trái. (H 60, 


60a) 
33- M. Mae Hiza-Kussu + Yama-Zuki. Giữ nguyên Tấn. Đấm 


thượng hạ (tay trái trên). (H 61, 61a ) 


HỆ. 


63 "64 


ceT^ 


34- Heisoku-Dachi + M. Koshi-Kamae. Thu chân phải về, Tân 
chụm. Hai nắm đấm thủ bên hông phải. (H 62) 

35- H.Mae Hiza Kussu + Yama-Zuki. Nâng gôi trái, bước về trước, 
thành chân trái Tấn ngang về trước. Đấm thượng hạ (tay phải trên). 


(H643, 61, 64a) 


kề 


S: 


65 66 


đŒề<----— — 
` 


64a 


3ø- Heisoku-Dachi + H. Koshi-Kamae. Thu chân trái về, Tấn chụm. 
Hai năm đâm thủ bên hông trái. (H 65) 


_61 CŨ) 67a 68 


37- M. Mae Hiza Kussu + Yama Zuki. Nâng gối phải, bước về trước, 
thành Tân ngang về trước. Đầm thượng hạ (tay trái trên). (H 66, 67. 67a) 


⁄⁄ 
"Ƒ” 


7I 


36- H. -Hiaa Kussu + M.Gedan Sukui-Uke. Chân phải làm trụ, xoay 
nghịch 90°, thành chân trái Tấn ngang về trái. Tay phải đỡ móc câu hạ 


đăng. (H 68, 69, 70) 


8 


72 73 14 


39- M.Hiza Kussu + H. Gedan Sukui-Uke. Chuyển sang Tân ngang 
về phải. Tay trái đỡ móc câu hạ đăng. (H 71, 72, 73) 


c 
( 
Mww% 


\ 
\ 
\ 


76  Ấ 


40- H. KKD + M. Chudan Shufo-Uke. Chân trái lướt dồn chéo về 
trước, thành chân trái Tấn sau. Tay phải đỡ thủ đao. (H 74. 75) 

4I- H. KKD + Sono Mama No Taiser Chân trái trụ, xoay thuận 900, 
thành chân trái Tấn sau. Hai tay giữ nguyên, quắc mắt về hướng ngược 
lại (H76) 


78 ` 70 “4 80 
42- M. KKD + H. Chudan Shufo-Uke + KIAI ! Chân phải lướt dồn 
vê trước, thành chân phải Tân sau. Tay trái đỡ thủ đao. YA !(H 77, 78) 
Musubi-Dachi. Yame. Thu chân trái vê. Chào. (H 79, 80) 


89 


PHÂN THẾ 


Fhê số 27 


& 28 


9] 


KANKU DAI 


Đây là một bài quyên cổ. Tên cũ của nó là Kusanku. Gọi Kanku- Dai 
là để phân biệt với Kanku-Sho, bài quyên mới được sáng tác sau nây. 

Thầy Funakoshi đặc biệt thích bài quyên nây. Theo Thây, bài quyễn 
phản ảnh rõ nhất nét đặc trưng của nghệ thuật Karate. 

Kanku hay Kwanku, tiếng Nhật có nghĩa là "nhìn vào bầu trời" (Kan: 
nhìn, Ku: bâu trời). Động tác mở đâu bài quyên biểu hiện tư tưởng chủ đề 
của bài quyền: Hai bàn tay mở ra với các ngón của bàn tay phải đặt trên 
lưng bàn tay trái, tạo nên một khoảng trồng hình tam giác giữa hai bàn tay. 
Hai bàn tay từ từ đưa lên khỏi đâu. Giật mạnh hai tay ra hai bên, rồi từ từ 
đưa xuống, vẽ thành một vòng tròn, để cuối cùng gặp nhau ở điểm xuất phát. 


92 


Về mặt kỹ thuật, đó là một đòn đỡ kép. Về mặt triết lý, nó ngâm chứa tư 
tưởng cho rằng, mọi hiện hữu đêu hình thành từ "không” và sẽ trở về với 
"không ” Suy ngâm về điều nây sẽ giúp ta vượt lên trên nổi sợ hãi tâm 
thường để có cái Tâm "vô úy" của một Karateka chân chính. 

Việc nhìn vào khoảng không trong xanh, vô nhiễm được. thu nhỏ qua 
hình tam giác giúp tạo nên năng lực tập trung tỉnh thân, vốn là yêu cầu 
hàng đầu của người đi quyên, cũng như trong đời sống hàng ngày. Đó 
còn là lời nhắn nhủ rằng, hãy nhìn mọi sự đúng như bản chất của nó chứ 
không nhìn qua lăng kính cảm xúc chủ quan của mình. 

Bài quyên gôm 65 thế, ẩi trong vòng 90 giây. 


Musubi-Dachi. Rơi. Tân nghiêm. Chào. (H 1, 2, 3, 4) 


93 


1 - Hachÿi-Dachi + Ryo Sho Kasaneta Mama Hiai Naname Ue Ni. 
Tư thế sẵn sàng. Các ngón của bàn tay phải tựa lên các ngón của bàn tay 
trái, tạo nên một hình tam giác, rồi từ từ đưa lên khỏi đầu. Mắt nhìn vào 
khoảng không qua hình tam giác. (H 5, 6, 7) 


đo 
2- HachỤi-Dachitltan Ruo Sho Sayun NỈ Hữraki. Ryo Sho 
Kafukubu Mae e. 
Giữ nguyên Tắn. Giật mạnh hai tay ra hai bên, rồi từ từ đưa xuống, 
tạo thành một vòng tròn đề rồi gặp nhau trước đan điền, cạnh bàn tay phải 
tựa trên lòng bàn tay trái. (H 8, 9, 10) 


94 


4 ,š 


II x12 13 
3- M. KKD + H. Haiwan-Uke. Quay sang trái, chân phải Tần 
sau. Đỡ thượng đăng băng lưng cô tay trái, bàn tay phải thủ trước 
ngực. (H II, 12) 


e Ẹˆ 


14 


4- H. KKD + M. Haiwan-Uke. Quay sang phải, chân trái Tân sau. Đỡ 
thượng đăng băng lưng cô tay phải, bàn tay trái thủ trước ngực. (H 13, 
14) 

5. Hachÿi-Dachi + H Tafe Shuto-Uke. Về lại tư thế sẵn sàng. Tay trái 
đỡ thủ đao dọc. (H 15, 16) 


95 


đ  \ A ® 


|7 18 19 
_ 6- Hachựi-Dachi + M. Chudan Zuki. Giữ nguyên tư thế. Tay phải 
đâm giữa. (H 17) : : 
- Ƒ-H. Ha Kussu + M. Chudan Uchi- Uke. Chuyên qua Tân ngang 
về trái. Đỡ giữa băng mép trong cô tay phải. (H 18, l9) 


" 


$ Ð #4 
20 21 t 22 
8- Hachÿi Dachi + H. Chudan Zuki. Về lại tư thê sẵn sàng. Tay trái 
đấm giữa. (H 20) 
9- M. Hiza Kussu + H. Chudan Uchi-Uke. Chuyên qua Tấn ngang 
về phải. Đỡ giữa bằng mép trong cô tay trái. (H 21, 22) 


" 


„9 


ft nh TẢ. 
đ . 2) 23 “ 


10- H. Ashi-Dachi + H. Koshi-Kamae. Thu chân trái về gần chân 
phải, xoay người 90”, nâng gối phải, thành chân trái Hạc Tắn. Quắc mắt 
về phía phải. Hai nắm đâm thủ bên hông trái. (H 23) 

l11- M. Yoko-Keage + M. Draken-DUchi. Chân phải đá ngang, cùng 
lúc lưng nắm tay phải đánh vòng ngang thượng đăng. (H 24) 


I:: 


Nš) 27 Í z8 
12- M. KKD + H. Chudan Shufo-Uke. Quay người, chân đá tiếp đất 
thành chân phải Tấn sau. Tay trái đỡ thủ đao. (H 25, 26) 


13- H. KKD + M. Chudan Shuto-Uke. Bước về trước, chân trái Tấn 
sau. Tay phải đỡ thủ đao. (H 27) 


0 


ẮẨ-=eeeeT~~~mmm~~ 


ke 


97 


29 3l 


14- M. KKD + H. Chudan Shuto-Uke. Bước về trước, chân phải Tân 
sau. Tay trái đỡ thủ đao. (H 28) 

15- M. ZKD + M. Chudan Nihon-Nukite + KIAI ! Bước về trước, 
chân phải Tấn trước. Tay trái đỡ đè, tay phải xỉa trung đẳng. ÂY !(H 29, 
30) 


_ T1ó- H. Mae Hiza Kussu + M. Jodan Shufo-Uchi. Quay sau, chân trái 
Tân ngang về trước. Tay phải chém trên, tay trái đỡ thượng đăng. (H 31, 32) 
17- M. Mae-Geri. Tay giữ nguyên. Chân phải đá trước. (H .33) 


98 


18- M. KKD + Yama-Uke. Quay sau, chân đá tiếp đất thành chân phải 
Tấn sau. Đỡ thượng hạ (phải trên). (H 34, 35) 

19- H. Mae Hiza Kussu + M. Gedan Shuío-Uchi, H. Nagashi-DUke. 
Chuyển sang chân trái Tấn ngang về trước. Thủ sao phải đánh thọc 
xuống, tay trái đỡ vuốt. (H 36) 


39 


38 


ớ 
ị 
Ũ 


20- M. Rengji Dachi + Gedan-Kamae. Thu chân trái về, Tân chữ L. Tay 
trái thủ dưới, tay phải thủ bên hông phải. (H 37, 38). . 

21- H. Mae Hiza Kussu + M. Jodan Shuto-Uchi. Chuyên sang chân trái 
Tấn ngang về trước. Tay phải chém, tay trái đỡ thượng đăng. (H 39, 40) 


99 


"N¿ 
li / 
: “4 
43 


4I 42 


22- M. Mae-Geri. Tay giữ nguyên. Chân phải đá trước. (H 41) 
23- M. KKD + Yama-Uke. Quay sau, chân đá tiêp đât thành chân phải 
Tân sau. Đỡ thượng hạ (tay phải trên). (H 42, 43) 


ƒ 
45 #, 


44 4› 


24- H. Mac Hiza Kussu + M. Gedan Shufo-Uchi, H,. Nagashi-DUke. 
Chuyền sang chân trái tắn ngang về trước. Thủ đao phải đánh thọc xuống, 
tay trái đỡ vuốt. (H44) 

25- M. Renoji-Dachi + Gedan-Kamae. Thu chân trái về, Tân chữ L. 
Tay trái thủ dưới, tay phải thủ bên hông phải. (H 45) 

26- M. Ashi-Dachi + Ryo Ken M. Koshi Kamae. Quắc mắt sang trái. 
Chân phải Hạc Tấn. Hai năm đấm thủ bên hông phải. (H 46) 


Ñ§ 
ể 
4 ø 


100 


49 ` 


“—=—— `ø cq Ỷ. 


27- H. Yoko-Keage + H. Draken-Uchi. Chân trái đá ngang, cùng lúc 
lưng nắm tay trái đánh vòng ngang thượng đăng. (H 47) 

28- H. ZKD + M.Empi-Uchi. Chân đá tiếp đất, thành chân trái Tấn 
trước. Đánh chỏ phải vào lòng bàn tay trái (H 48) 

29- H. Ashi-Dachi + Koshi-Kamae. Thu chân phải về, quay sau, co 


chân phải, thành chân trái Hạc Tắn. Hai nắm đấm thủ bên hông trái. (H 
50 œ* 5I 
{ .Ì Ccc- c.“”?? 


49) 
: 
` ~ - -~ SG ng? 


30- M. Yoko-Keage, M. Uraken-Uchi. Chân phải đá ngang, cùng lúc 
lưng nắm tay phải đánh vòng ngang thượng đắng. (H 50) 

31- M. ZKD + H. Empi-Uchi. Chân đá tiếp đất, thành chân phải Tân 
trước. Đánh chỏ trái (vào lòng bàn tay phải). (H 51) 


101 


32- M. KKD + H. Shufo- ke. Quay sau, chân phải Tấn sau. Tay trái 
đỡ thủ đao. (H 52,53) 

33- H. KKD + M. Shufo-Uke. Bước chéo về trước, chân trái Tấn sau. 
Tay phải đỡ thủ đao. (H 54) 


.. 56 . s2 F«. Ặ 


^= “ 


34- H. KKD + M. Shufo-DUke. Chân trái làm trụ, xoay thuận 135”, 
thành chân trái Tấn sau. Tay phải đỡ thủ đao. (H 55, 56) 

35- M. KKD + H. Shuto-Uke. Bước chéo về trước, chân phải Tấn 
sau. Tay trái đỡ thủ đao. (H 57) 


102 


1E : 
so &¿ 60 2 61 
36- H. Mae Hiza Kussu + M. Jodan Shuío-Uchi. Chân phải làm trụ, 
xoay nghịch 45”, thành chân trái Tân ngang về trước. Tay phải chém, tay 


trái đỡ thượng đắng. (H 58, 59) 
37- M.Mae-geri. Chân phải đá trước. (H 60) 


2h 
đi lINW 


62 2 63 € 6 A 
38- M. Kosa-Dachi + M. Chudan Uraken-Uchi. Nhảy về trước, chân 
phải Tân chéo (chân phải trước). Tay phải đánh gỏ, tay trái thủ bên hông trái. 


(Hó6I1,62) 
39- M. ZKD + M. Chudan Uchi-Dke. Chân trái bước lui, thành chân 


phải Tần trước. Đỡ giữa bằng mép trong cô tay phải. (H 63) 
40- M. ZKD + Chudan Gyaku-Zuki. Giữ nguyên Tân. Đâm nghịch. H 
64) 


103 


` â 


6S ó6 67 


4I- M. ZKD + Oi-Zuki. Giữ nguyên Tân. Đâm thuận. (H 65) 

42- M.Ura-Zuki, M. Hiza-Afe. Chân trái làm trụ, xoay nghịch 1800, 
lên gối phải, tay phải đánh thốc thượng đăng, bàn tay trái chịu vào cánh 
tay phải. (H 66, 67) 


\ 


í 


Lê 
¿sa Â 6s [W? 69a 


43- M. Ashi Mae Fuse. Chân phải Tọa Tắn. Hai tay chống đất. (H 
68) 

.44- M. KKD + H. Gedan Shuto-Barai. Quay sau, chân phải Tấn sau 
(thâp). Thủ đao trái gạt dưới. (H 69, 69a) 


104 


7Ì 


h 
——— ————P 


70 


ú 


45- H. KKD + M. Chudan Shuto-Uke. Bước về trước, chân trái Tân 
sau. Tay phải đỡ thủ đao. (H 70) 

46- H. ZKD + H. Chudan Uchi-Uke. Chân phải trụ, xoay nghịch 907, 
thành chân trái Tấn trước. Đỡ giữa bằng mép trong cô tay trái. (H 71, 72) 


4m 
h 
Í 
\ 
( 
74 \ mN 
Ñ 


47- H. ZKD + Gyaku-Zuki. Giữ nguyên Tấn. Đắm nghịch. (H 73) _ 
48- M. ZKD + M. Chudan Uchi-Uke. Quay sau, chân phải Tân 
trước. Đỡ giữa băng mép trong cô tay phải. (II 74, 75) 


105 


5o «ấx =á 7s PP 


49- M. ZKD + Gyaku-Zuki. Giữ nguyên Tấn. Đắm nghịch. (H 76) 

50- M. ZKD + Oi-Zuki. Giữ nguyên Tấn. Đắm thuận. (H 77) 

5I- H. Ashi-Dachi + Ryo Ken H. Koshi. Thu chân phải về, xoay 
người và quắc mắt về bên phải, nâng gối phải, thành chân trái Hạc Tấn. 
Hai nắm đâm thủ bên hông trái. (H 78) 


: ° 


352- M. Yoko-Keage, M. Uraken-Uchi. Chân phải đá ngang, cùng lúc 
lưng nắm tay phải đánh vòng ngang thượng đẳng. (H 79) 

53- M. KKD + H. Shufo-Uke. Quay người, chân đá tiếp đất thành 
chân phải Tấn sau. Tay trái đỡ thủ đao. (H 80, 81) 


106 


82 / 83 
| 


54- M. ZKD + M. Nihon-Nukite. Bước về trước, chân phải Tấn 
trước. Tay phải xỉa dọc, tay trái đỡ đè. (H 82) 


84 


55- KBD + H. Jodan Uraken-Uchi. Chân phải trụ, xoay nghịch 1800, 
thành Tân Ky mã. Tay trái đánh gỏ vòng dọc. Tay phải thủ bên hông 
phải. (H 83, 84. 85) 


ñ 


86 


56- KBD + H. Chudan Kentsui-Uchi. Lướt dập về trước, Tân Ky mã 
Tay trái đánh búa ngang trung đăng. (H 86, 87) 


57- KBD + M. Empi-Uchi. Giữ nguyên Tắn. Tay phải đánh chỏ vòng 
vệ trái (vào lòng bàn tay trái). (H 88) 


107 


tệ 


Giep Seo Ss. 
88 §9 90 
58- KBD + H. Koshi-Kamae. Giữ nguyên Tân. Quắc mắt sang phải. 
Hai nắm đấm thủ bên hông trái. (H 89) 
59- KBD + M. Gedan-Barai. Giữ nguyên Tắn. Tay phải gạt dưới. 


(H90, 90a) 
_.Ô 
Nhh 


90a 0Ị 92 =— 
60- KBD + Ryo Ude-Uke. Chân phải làm trụ, nâng gối trái, xoay thuận 
1800, đập mạnh, thành Tấn Ky mã. Hai cánh tay đỡ thượng hạ (phải trên). 
(91,92, 92a) 


108 


iỒ 


92a 93 94 
¬——i 


61- KBD + M. Otoshi-Zuki. Giữ nguyên Tắn. Tay phải đấm chấn 


xuống (tay trái ngoài). (H 93) 


95 : 95a. 96 


'=- 


62- Shizentai + Jodan Juji-Uke. Chuyển sang tư thế sẵn sàng. Hai 
bàn tay đỡ chéo thượng đăng. (H 94, 95, 95a) 


109 


£ 
3 
' z 
I 
ỳ 
“1 
/, 


97a 98 


63- M. ZKD + Juji-Kamae. Chân phải trụ, xoay thuận 270, thành 
chân phải Tân trước. Hai năm tay thủ chéo trước hàm. (H.96, Ø7, 97a) 


98a 99 


99a 
64- Nidan Tobi-Geri + KIAIT ! Đá song phi (chân trái trước). YA !(H 
98, 08a, 99, 99a) 


110 


\ I00 LOI 102 


65- IM. ZKD + M. Chudan Uraken-Uchi. Chân đá tiếp đất, thành 
chân phải Tân trước. Tay phải đánh gõ vòng dọc, nắm tay trái thủ bên 
hông trái. (H 100) 


I03 Ạ_ 104 105 
Hachỳi-Dachi. Yame. Chân phải trụ, xoay thuận 270”, trở về vị trí 


ban đầu. Cùng lúc hai nắm tay nhẹ nhàng đưa từ dưới lên đỉnh đầu, rồi trở 
về tư thê săn sàng. Chào. (H 101, 102, 103, 104, 105) 


1II 


PHÂN THE 


112 


Thế số 19 & 20 


113 


Thê sô 60 - 63 


115 


L421) 


q2 O2YO 1 


116 


Bên Thác Đồ Quyên 


117 


EMPI 


Tên cũ là Wanshu. Empi có nghĩa là "Én bay” (Em hoặc Én: chim 
Én, Pi: bay). Bài quyên là hình ảnh cuộc chiến đấu của một con chím én. 
Có sự giống nhau giữa các động tác kỹ thuật trong bài quyên nầy với 
động tác của con chừn én: đánh nâng, nhảy và đánh, kéo đối thủ vào, 
nhoài người tấn công, đảo hướng... 

Đây là một bài quyên nhẹ nhàng, linh hoạt, sắc sảo và nhanh nhạy 

Gôm 37 thế, đi trong vòng I phút. 


118 


l 2 3 4 
Musubi-Dacbhi. Rei. Tân nghiêm. Chào. (H 1, 2, 3, 4) 


Ầ 


5 6 1 


1. Hiza-Dachi + M. Ken Gedan-Barai, H. Ken Kamae. Từ tư thế tự 
nhiên, hai tay thủ bên hông trái (bàn tay trái bao năm tay phải), nghiêng 
người sang trái, quỳ gôi phải. Tay phải gạt dưới, tay trái thủ trước ngực. 
(H5,6,7) 


119 


z l5 
§ Ề` 9 là ..h.. S4 


2- Hachji-Dachi + Koshi-Kamae. Chuyên qua tư thế sẵn sàng. Hai 
nắm đâm thủ bên hông trái. (H 8, 9) 

3- M. Hiza Kussu + M. Gedan-Barai. Quay sang phải, Tân ngang về 
phải. Tay phải gạt dưới. (H 10) 


Lá 
+ 
“4 II <2 12 YẬ I3 


"xi 
4- KBD + H. Ude-Kamae. Hướng về trước, Tân Ky mã. Cánh tay trái 
thủ trước ngực. Nắm tay phải thủ bên hông phải. (H 11) 
5- H. ZKD + H. Gedan-Barai. Chân trái bước về trước, thành chân 
trái Tấn trước. Tay trái gạt dưới. (H 12, 13) 


120 


ả 14 15 ló 


6- H. ZKD +M. jodan Age-Zuki. Giữ nguyên Tân. tay phải đấm thốc 
lên. (H 14) 

7- M.Kosa-Dachi + M. Nagashi-Uke, H. Gedan-Zuki. Nắm tay phải 
mở thành thủ đao, nâng gối phải, nhảy về trước, thành chân phải tấn chéo 
(chân phải trước). Tay trái đâm dưới. Tay phải thủ trên vai trái. (H 15, 16. 
H7) 


HỆ J7 


ổ- H. Hiza Kussu + M. Gedan-Barai. Bước chân trái lui, xoay người, 
chân trái lăn ngang về trái, mặt vẫn nhìn về hường trước. tay phải gạt 
dưới, nắm tay trái thủ bên hông trái. (H 1§) 

9- H. ZKD + H. Gedan-Barai. Quắc mắt về phía trái, chân trái Tấn 
trước. Tay trái gạt dưới. (H 19) 


121 


k2 
t2 


4 -›o 21 


10. H. ZKD +M. Jodan Age-Zuki. Giữ nguyên Tân. Tay phải đấm thốc lên. 
(H20) 

1I- M. Kosa-Dachi + H. Gedan-Zuki. Nắm tay phải mở thành thủ đao, nâng 
gối phải, nhảy về trước, thành chân phải Tấn chéo (chân phải trước). Tay trái 
đâm dưới. Tay phải thủ trên vai trái. (H 21. 22. 23) 


12- H. Hiza Kussu + M. Gedan Barai Bước chân trái lui, xoay 
người, chân trái Tấn ngang về trái, mặt vẫn quay nhìn về sau. Tay phải 
gạt dưới, năm tay trái thủ bên hông trái. (H24) 

13- H. ZKD + H. Gedan-Barai. Quắc mắt về phía trái, chân trái Tân 
trước. Tay trái gạt dưới. (H 25) 


122 


26 27 Ù) 28 
14- KBD + H. Sho H. Naname Zempo Kamae. Trọng lượng dồn 
sang chân phải, nâng gối trái, xoay người, thành Tấn Ky mã. Tay trái thủ 
chéo phía trước về bên trái. Tay phải thủ bên hông phải. (H 26, 27, 28) 


3l 


15- H. Ashi-Dachi + M. Ude-Uchi + KIAI ! Nâng gối phải thành 
chân trái Hạc Tân. Đánh cô tay phải (vào lòng bàn tay trái). ÂY ! (H29) 

16- KBD + Chudan Tate Shufo-Uke. Chân phải tiếp đất thành Tân 
Ky mã. Đỡ giữa bằng thủ đao dọc. Nắm tay phải thủ bên hông phải. 
(H30, 31) 


123 


. ¿ 33 ỗ Su Ũ. 


17- KBD + M. Chudan-Zuki. Giữ nguyên Tắn. Tay phải đấm giữa. (H 
32) 

18- KBD + H. Chudan-Zuki. Giữ nguyên Tân. Tay trái đấm giữa. (H33) 

19- H. ZKD + H.Gedan-Barai. Quay sang trái, chân trái Tân trước. Tay 
trái gạt dưới. (H 34) 


ẨTi 


*  s: 3g. XS“ 37 
20- H. ZKD + M. Jodan Age-Zuki. Giữ nguyên Tắn. Tay phải đánh thốc lên. 
(H35) 


21- H. KKD +M. Chudan Shuto-Uke. Bước về trước, chân trái Tấn sau. Thủ 
đao phải đỡ giữa. (H 36. 37) 


124 


38 


K” == 


22- M. KKD +H. Chudan Shuto-DUke. Đảo vị trí chân, thành chân phải 
Tấn sau. Thủ đao trái đỡ giữa. (H 38, 39) 

23- M. KKD + Chudan Gyaku-Zuki. Giữ nguyên Tân. Tay phải đấm 
giữa. (H40) 


4I \ Ai .._P 43 


—“——— —————=— _-————*> 


24- H. KKD + M. Chudan Shufo-Uke. Bước về trước, chân trái Tắn 
sau. Thủ đao phải đỡ giữa. (H 41, 42) 

25- H. ZKD + H. Gedan-Barai. Quay sau, thành chân trái Tân trước. 
Tay trái gạt dưới. (H 43. 44) 


125 


»y-8 
DỊ 


FGD© ` 
Ý 44 45 46 
co, S,, 
26- H. ZKD + M. Jodan Age-Zuki. Giữ nguyên Tân. Tay phải đấm 
thốc lên. (H 45) 
27- M. Kosa-Dachi + H. Gedan-Zuki. Nắm tay phải mở thành thủ 
đao, nâng gối phải, nhảy về trước, thành chân phải Tấn chéo (chân phải 
trước). Tay trái đấm dưới. Tay phải thủ trên vai trái. (H 46, 47, 48) 


ˆá 


41 48 : 
tĐ`, F— xế » > 


uơ 
49 
,®ẮỐ. `. -- >= .#“ 
<Ắ<Ắ su. Xxs ca Ha 
St ¿ 
28- H. Hiza Kussu + M. Gedan-Barai. Bước chân trái lui, thành chân 


trái Tân ngang về trái, mặt vẫn nhìn về phải. Tay phải gạt dưới. Tay trái 
thủ bên hông trái. (H 49) 


126 


ï 


` 
>x 


5 5 32 
vỶŸˆ 0 5I ` 

29- H. ZKD + H. Gedan-Barai. Quắc mắt về phía trái, chân trái Tấn 
trước. Tay trái gạt dưới, tay phải thủ bên hông phải. (H 50) 

30- H. ZKD + M. Teisho-Uke. Giữ nguyên Tân. Hướng chéo về 
trước, gót bàn tay phải đỡ ép lên, năm tay trái thủ bên hông trái. 
(H5I1,52) 


>>) 


PC) 54 


31- M. ZKD + Ryo Teisho-Uke. Chân trái một nửa bộ về phía chân 
phải, cùng lúc chân phải bước dôn về trước, thành chân phải Tân trước. 
Gót bàn tay phải đỡ ép lên, gót bàn tay trái đỡ đè xuông. (H 53, 54, 55) 


127 


M, 16 


32- H. ZKD + Ryo Teisho-Uke. Bước về trước, chân trái Tấn trước. 
Gót bàn tay trái đỡ ép lên, gót bàn tay phải đỡ đè xuống. (H 56) 

33- M. ZKD + Ryo Teisho-Uke. Bước về trước, chân phải Tân trước. 
Gót bàn tay phải đỡ ép lên, gót bàn tay trái đỡ đè xuống. (H 57) 


6] 


60 Mã 


34- H. KKD + M. Gedan-Barai. Lướt dồn về trước, thành chân trái 
Tấn sau. Tay phải gạt dưới. Tay trái thủ bên hông trái. (H 58, 59) 

35- M. Mae Hiza Kussu + M. Shỉi Gedan Ni Oshidasu, H. Sho 
Jodan Tsukami-Uke. Lướt dập về trước, chân phải Tấn ngang về trước. 
Bàn tay phải thọc dưới, bàn tay trái đỡ bắt trên. (H 60) 


128 


62 


30- H. KKD + M. Chudan Shufo-DUke + KIAI! Tung người xoay 
360” trên không, tiếp đất thành chân trái Tấn sau. Thủ đao phải đỡ giữa. 
YA!(H6I,62) 

37- M. KKD + H. Chudan Shuto-Uke. Bước lui về sau, chân phải 
Tấn sau. Thủ đao trái đỡ giữa. (H 63) 

Musubi-Dachi. YAME. Thu chân trái về vị trí ban đầu. Chào. 
(H64, 65) 


129 


PHÂN THẾ 


[hề số I & 2 


130 


Fhẽ số l4 & 15 


132 


133 


JION 


Bài quyên nây có nguồn gốc từ Phật giáo. Jion, có thể đó là tên của 
một vị Thiên sư, hoặc là tên của một ngôi chùa cô ở Trung Quốc. 

Jion là bài quyên hiện đại vẫn còn giữ nguyên tên cũ. 

Jion ấn dấu trong đó những kỹ thuật tấn công dũng mãnh đằng sau 
những động tác nhịp nhàng, hiên hòa và trâm tĩnh. 


Bài quyên có 47 thế. Đi trong vòng Ï phát. 


134 


1- M. ZKD + Kosa-Uke. Tù Tần chụm, bàn tay trái bọc nắm tay 
phải, hai tay thủ trước căm, chân trái bước lui, thành chân phải Tân 
trước. Tay phải đỡ giữa, tay trái đỡ dưới. (H 5, 6, 7) 


135 


2- H. 7ZKD + Kakiwake-Uke. Chân trái bước chéo về trước, thành 
chân trái Tân trước. Hai tay đỡ vẹt trung đăng (H 8, 9) 
3- M. Mae-Geri. Chân phải đá trước, hai tay vẫn g1ữ nguyên. (H 10) 


4- M. ZKD + Oi-Zuki. Chân đá tiếp đất, thành chân phải Tắn trước. 
Đắm thuận. (H II) 

3- M. ZKD + Gyaku-Zuki. Giữ nguyên Tấn. Đầm nghịch. (H 12) 

6- M. ZKD + Oi-Zuki. Giữ nguyên Tấn. Đắm thuận. (H 13) 


136 


Ầ 


I4 


7-M. ZKD + Kakiwake Uke. Chân trái làm trụ, xoay thuận 907, thành 
chân phải Tân trước. Đỡ vẹt trung đăng. (H 14, 15) 
ổ- H. Mae-Geri. Chân trái đá trước, hai tay vẫn giữ nguyên. (H 16) 


Ni R 


. 7 I8 19 
“Ế - k «° .. 
I# 
_9-H. ZKD + Oi-Zuki. Chân đá tiếp đất, thành chân trái Tấn trước. 
Đâm thuận. (H 17) : „ 
10- H. ZKD + Gyaku-Zuki. Giữ nguyên Tân. Đầm nghịch. (H 18) 
TI- H. ZKD + Oi-Zuki. GIữ nguyên Tân. Đâm thuận. (H 19) 


137 


20 c<k` !! ` 22 ä 


12- H. ZKD + H. Jodan Age-Uke. Chân phải trụ, xoay nghịch 45”, 
thành chân trái Tấn trước. Tay trái đỡ trên. (H 20, 21) 

13- H. ZKD + M. Chudan Gyaku-Zuki. Giữ nguyên Tắn. Tay phải 
đâm nghịch. (H 22) 


23 Ự 24 'Â 25 


14- M. ZKD + M. Jodan Age-Uke. Đao tay trái đỡ trên, cùng lúc 
chân phải bước về trước, thành chân phải Tấn trước. Tay phải đỡ trên. 
(H23, 24) 

15- M. ZKD + H. Chudan Gyaku-zuki. Giữ nguyên Tân. Tay trái 
đấm nghịch ở giữa. (H 25) 


138 


Xỡ 


16- H. ZKD + H. Jodan Age-Uke. Bước về trước, chân trái Tấn trước. 
Tay trái đỡ trên. (H 26, 27) 

I17- M. ZKD +M. Chudan Oi-Zuki + KIAI ! Bước về trước, chân phải 
Tấn trước. Tay phải đấm giữa. ÂY !(H 28) 


{-- 31 \ 9 


18- M. KKD + Yama-Uke. Chân phải trụ, xoay nghịch 907, thành chân 
phải Tấn sau. Hai tay đỡ thượng hạ (phải trên). (H 29. 30) 

19- KBD + M. Chudan Kagi-Zuki. Lướt dập sang trái. Tân Ky mã. 
Tay phải đấm móc câu. (H 31. 31a) 


139 


31a 3D f :: \N, 


20- H. KKD + Yama-Uke. Quay sang phải, thành chân trái Tấn sau. 
Hai tay đỡ thượng hạ (tay trái trên). (H 32, 33) 
9® 


Ị 


34a ' 35 


21- KBD + H. Chudan-Kagi-Zuki. Lướt dập sang phải, Tấn Ky mã. 
Tay trái đâm móc câu. (H 34. 34a) 


140 


h Ế 


U ---“8 


36 


37 


22- H. ZKD + H. Gedan-Barai. Chân trái bước về trước, thành chân 
trái Tấn trước. Tay trái gạt dưới. (H 35, 36) 

23- KBD + M. Chudan Teisho-Uke. Chân phải bước về trước, thành 
Tần Ky mã. Gót bàn tay phải đỡ ngang ở giữa. (H 37, 38) 


` 
- 
z 
⁄ 
⁄ 
Z“~x 
co 


| 
{ 
Ị 
39 40 \ 4I 
c¬» 
24- KBD + H. Chudan Teisho-Uke. Chân trái bước về trước, thành 


Tấn Ky mã. Gót bàn tay trái đỡ ngang ở giữa. (H 39, 40) 


141 


25- KBD + M. Chudan Teisho-Uke. Chân phải bước về trước, thành 
Tấn Ky mã. Gót bàn tay phải đỡ ngang ở giữa. (H 41, 42) 

26- M. KKD + Yama-Uke. Chân phải trụ, xoay thuận 90), thành chân 
phải Tấn sau. Đỡ thượng hạ (tay phải trên). (H 43, 44) 


47 


27- Heisoku-Dachi + H. Jodan Morote-Uke. Thu chân phải về, Tấn 
chụm. Tay trái đỡ chông thượng đăng về phía trái. (H 45, 46) 


142 


28- H. KKD + Yama-DUke. Bước chân phải sang phải, thành chân trái 
Tấn sau. Đỡ thượng hạ ( tay trái trên). (H 47. 48) 

29- Heisoku-Dachi + M. Jodan Morofe-Uke. Thu chân trái về, Tấn 
chụm. Tay phải đỡ chống thượng đăng về phía phải. (H 49, 50) 


SI á Sử 


30- Heisoku-Dachi + Ryo Ken Kamae. Hướng về trước, giữ nguyên 
Tấn. Thốc hai nắm đấm xuống hai bên. (H 51, 52) 

3I- M. Kosa-Dachi + Gedan Juji-Uke. Nâng gôi phải bước dài về 
trước, thành chân phải Tấn chéo (chân phải trước). Đỡ chữ thập hạ đăng 
(tay phải trên). (H 53. 54) 


143 


32- M. ZKD + Ryo Ken Gedan Kakiwake. Chân trái bước lui, thành 
chân phải Tấn trước. Hai nắm tay gạt vẹt ra hai bên. (H 55) 

33- H. ZKD + Chudan Kakiwake-Uke. Bước về trước, chân trái Tân 
trước. Hai tay đỡ vẹt trung đẳng. (H56. 57) 


57 \ P ĂN V 59 
34- M. ZKD + Jodan Juji-Uke. Bước về trước, chân phải Tấn trước. 
Đỡ chữ thập thượng đăng. (H 58) 
35- M. ZKD + M. Jodan Uraken-Uchi. Giữ nguyên Tân. Tay phải 
đánh gỡ thượng đăng, tay trái giữ nguyên. (H 59) 


144 


6l \ 62 


30- M. ZKD + H. Chudan Tsuki-Dke, M. Ken Kamae. Giữ nguyên 
Tấn. Tay trái đấm đỡ trung đăng, tay phải thủ bên vai phải. (H 60) 

37- M. ZKD + M. Jodan Ura-Zuki. Giữ nguyên Tân. Lưng nắm tay 
phải đấm thốc lên, tay trái thủ trước ngực. (H 61) 


x4 ? S 6S 

+ 

38 - H. ZKD + H. Uchi-Uke. Chân phải trụ, xoay nghịch 90”, thành 
chân trái Tấn trước. Đỡ giữa bằng mép trong cô tay trái. Tay phải thủ bên 
hông phải. (H 62, 63) 

39 - M. ZKD + M. Chudan Oi-Zuki. Bước về trước, chân phải Tấn 
trước. Tay phải đấm giữa. (H 64) 


145 


40- M. ZKD + M. Chudan Uchi-Uke. Chân trái trụ, quay thuận, thành 
chân phải Tấn trước. Đỡ giữa bằng mép trong cô tay phải. (H 65, 66) 

4I- H. ZKD + H. Chudan Oi-Zuki. Bước về trước, chân trái Tân 
trước. Tay trái đấm giữa. (H 67) 


.”~* 


©⁄ 


T0 2 71 

42- H. ZKD + H. Gedan-Barai. Chân phải trụ, xoay nghịch 90” thành 
chân trái Tần trước. Tay trái gạt dưới. (H 68, 69) 

43- KBD + M. Chudan Uchi-Otfoshi. Nâng gối phải về trước, dập 
mạnh, thành Tấn Ky mã. Tay phải chắn xuống, tay trái thủ bên hông trái. 
(H70.71) 


146 


44 - KBD + H. Chudan Uchi-Otoshi. Nâng gối trái về trước, dập 
mạnh, thành Tấn Ky mã. Tay trái chân xuống, tay phải thủ bên hông phải. 
(H72, 73) 


45 - KBD +M. Chudan Uchi-Otoshi. Nâng gối phải về trước, dập 
mạnh, thành Tấn Ky mã. Tay phải chấn xuống, tay trái thủ bên hông trái. 
(H74. 75) 

46- KBD + H. Chudan-Zuki. Chân phải trụ, xoay nghịch 907, lướt 
trượt sang trái, thành Tấn Ky mã. Tay trái đấm giữa, tay phải thủ trước 
ngực. (H 76. 77, 78) 


147 


- 47- KBD + M. Chudan-Zuki + KIAI ! Quắc mắt sang phải, lướt dập 
vê phải. Tân Ky mã. Tay phải đâm giữa, tay trái thủ trước ngực. AẤY ! 


(H79, 80, 81) 
AT. 
s-vÁ ._—— 
/ ` ⁄7 ` 
, ly rŠ 
ì 
\ 


Musubi-Dachi. Yame. Từ từ thu chân phải về vị trí ban đầu. Chào. 
(H82. 83. 84) 


148 


PHÂN THẾ 


Thế 47 


Thế số 46 


151 


JITTE 


S _—--—Ì——— 


Jite hay là Thập - Thủ - quyên (Jit: 10, Te: Tay). Gọi thế vì bài quyên 
ngắm chứa cái ý rằng, nếu làm chủ được các kỹ thuật của nó thì có thể 
chống lại 10 người. 

Bài quyển nây bao gồm những kỹ thuật khắc chế vũ khí của đối 
phương, đặc biệt với Côn - những kỹ thuật lắt léo và rất hiệu quả. 

Phải coi trọng việc tập trung lực và vai trò của hông. 

Bài quyên có 24 thế. Đi trong vòng Ï phút 


152 


> 3 


Ẵ 


h 6 ý 
1- M. ZKD + Uhai Tekubi Chudan-Osae-Uke. Từ Tân chụm., hai tay 
thủ trước cụm (bàn tay trái bọc nắm tay phải), chân trái bước lui, thành 
chân phải Tấn trước. Lưng cô tay phải đỡ đè trung đăng. Nắm tay trái thủ 
bên hông trái. (H 5, 6, 7) 


153 


10 


: 2- H. ZKD + Kosa-Uke. Chân trái bước chéo về trước, thành chân trái 
Tân trước. Gót bàn tay phải đỡ đè, gót bàn tay trái đỡ ép lên. (H 8, 9) 


3- H. ZKD + H. Sho Chudan Osae-Uke. Giữ nguyên Tân. Quắc mắt 
sang phải. Bàn tay trái đỡ đè trung đẳng, tay phải giữ nguyên. (H 10, I1) 

4- KBD + M. Tekubi Kake-Uke. Lười dập sang phải, thành Tấn Ky 
mã. Đỡ giữa về phía phải bằng cổ tay phải. Nắm tay trái thủ bên hông 
trái. (H 12, 13) 


154 


K 


` „ 
-.? ¬ L4 lö 


_. 


5- KBD +M. Chudan Teisho-Uchi. Chân trái lướt ngang nửa bộ, lây 
chân trái làm trục quay, chân phải bước về trước, thành Tấn Ky mã. Gót 
bàn tay phải đánh trung đắng về phía trước, nắm tay trái thủ bên hông 
trái. (H 14, 15) 

6- KBD + H. Chudan Teisho-Uchi. Bước về trước, thành Tân Ky mã. 
Gót bàn tay trái đánh trung đăng, nắm tay phải thủ bên hông phải. (H 16) 


I2 
ụ c¬ 10 


7- KBD + M. Chudan Teisho-Uchi. Bước về trước thành Tân Ky mã. 
Gót bàn tay phải đánh trung đăng, nắm tay trái thủ bên hông trái. (H 17) 

8- H. Kosa-Dachi + Ryo Ken Jodan Juji-Uke. Thu chân phải về, 
thành chân trái Tấn chéo (chân phải trước). Hai tay đỡ chữ thập thượng 
đăng. (H 18) 

9- KBD + Ryo Ken Gedan Uchi-Barai. Chân trái bước dập sang trái, 
thành Tấn Ky mã. Hai tay đánh tạt xuống hai bên. (H 19) 


155 


SỐ 


mã. Hai tay đỡ vẹt thượng đăng. (H20) 

11 - KBD + H. Jodan Tekubi Uchi-Barai Chân phải làm trụ, nâng 
gối trái, xoay thuận về trước, dập mạnh, thành Tấn Ky mã. Tay trái đỡ 
quét thượng đắng. (H 21. 22) 


24 3ä 
12- KBD + M. Jodan Tekubi Uchi-Barai. Chân trái làm trụ, nâng gôi 
phải, xoay nghịch về trước, dập mạnh, thành Tân Ky mã. Tay phải đỡ 
quét thượng đăng. (H 23, 24) 
13- KBD +H. Jodan Tekubi Uchi-Barai + KIAI ? Chân phải làm trụ, 
nâng gồi trái, xoay thuận về trước, dập mạnh, thành Tân Ky mã. Tay trái 
đỡ quét thượng đăng. ẤY ! (H 25, 26) 


156 


Z5 
26 "“ứ 27 +®> 27a 


14- Shizentai + Ryo Ken Kakiwake Orosu. Về tư thế tự nhiên. Quắc 
mắt sang phải. Thôc hai năm đâm xuông hai bên. (H 27, 21a) 


` sa 
lủ¬ ) \. 
A 


28 29 b\ 30 


15- M. ZKD +. Jodan Shufo-Uke. Bước chân phải sang phải, thành 
chân phải Tấn trước. Thủ đao phải đỡ trên. Nắm tay trái thủ bên hông 
trái. (H 28) 

16- M. ZKD + Ryo Sho Koko- Uke. Giữ nguyên Tân. Hai tay đỡ Hồ 
khâu. (H29) 


157 


"X: 
3N 32 


32a 
17- a/M. Ashi-Dachi + Ryo Sho Kamae. Nâng gối trái, thành chân 
phải Hạc tấn. Hồ khẩu phải trên vai phải, hỗ khẩu trái phía trước ngực. 
(H30, 31) 


b/H. ZKD + Kosa-Uke. Chân trái bước trượt về trước, thành chân trái 
Tân trước. Hô khâu phải thôc lên, hô khâu trái thôc xuông. (H 32, 32a) 


33 


Ñ 
tá. 


18- a/ H. Ashi-Dachi + Ryo Sho Kamae. Nâng gối phải, thành chân 
trái Hạc tấn. Hỗ khẩu trái trên vai trái, hỗ khẩu phải phía trước ngực. (H 
33,34) 


b/ M. ZKD + Kosa-DUke. Chân phải bước trượt về trước, thành chân 
phải Tân trước. Hô khâu trái thôc lên, hô khâu phải thôc xuông. (H 35) 


158 


19- M. KKD + Yama-Uke. Chân phải làm trụ, Xoay nghịch 90”, thành 
chân phải Tấn sau. Đỡ trên bằng mép trong cô tay phải, tay trái đỡ dưới. 
(H536, 37) 

20- H. KKD + Yama-Uke. Quay sang phải, chân trái Tân sau. Đỡ trên 
bằng mép trong cổ tay trái, tay phải đỡ dưới. (H 38) 


39 ộ 40 4I 


21- H. ZKD + H. Jodan Age-Dke. : 
Bước chân trái vê trước, thành chân trái Tân trước. Tay trái đỡ trên. 
(H39,40) 


159 


22- M. ZKD + M. Jodan Age-Uke. Bước về trước, chân phải Tấn 
trước. Tay phải đỡ trên. (H 41, 42) 

23- H. ZKD + H. Jodan Age-Uke. Quay sau, chân trái Tân trước. Tay 
trái đỡ trên. (H 43, 44) 


45 2 46 Ñ- só 
24M. ZKD + M. Jodan Age-Uke + KIAI ! Bước trượt về trước, 
thành chân phải Tân trước. Tay phải đỡ trên. YA !(H 45) 
Musubi-Dachi. Yame. Chân phải làm trụ, thu chân trái vê cùng lúc 
xoay nghịch 90° về tư thế ban đầu. Chào. (H 46, 47, 48) 


160 


PHÂN THÊ 


161 


KÀ Ậ Â, 
P ZÄ : P. 
| "đế Ỹ ` _ ˆ \ 


PHỤ LỤC 1 


_ Chương trình 
QUYEN PHÁP SHOTOKAN 


KYU: 9_ Heian Shodan 


8_ Heian Shodan 
7 Helan Nidan 
6 Heian Sandan 
5_ Helan Yondan 
4 Helan Godan 
3 Tekki Shodan 
2 Bassai-Dal, Kanku-Dai. 
1 Basai-Dali, Kanku-Dai. Empi. ]ion. 
DAN: I Bassai-Dai, Kanku-Dal, Empi, Jion, Jitte. 
H.  Hangetsu. Tekki Nidan, Bassai-sho, Kanku-sho, Gankaku. 
IH. Sochin, Tekki Sandan. Chinte, Jin. N¡Jushiho. 
IV. Meikyo, Unsu, Wankan. 
V._ Meikyo, Unsu. Wankan, GoJushiho-Dai, Gojushiho-Sho. 


164 


PHỤ LỤC 2 


NHỮNG BÀI QUYÈN ĐƯỢC WUKO QUI ĐỊNH 
CHO CHƯƠNG TRÌNH THỊ QUYÈN QUÓC TÉ 


BÀI TỰ CHỌN 


1. Bassai-Sho 10. Empi (Wanshu) 
2. Bassai-Dal (Passal) 11: NÑijushiho (Niseishi) 
3. Kanku-Sho 12. Selenchin 
4. Kanku-Dai (Kusanku) 13. lion 
5. Gankaku (Chinto) 14. ]itte 
6. Hangetsu (Seishan) 15. Suparimpel 
7. Unsu 16. GoJushiho-Sho 
8. SeIpal 17. GoJushiho-Dai 
9. Satfa 

BÀI BẮT BUỘC 
1. Kanku-Dai 5. Chinto 
2. Jion 6. Seishan 
3. Bassal-DaI 7. SeIpal 
4. Selenchin 8. Salfa 


165 


KARATE 


Bài quyền từ đai trắng đến đai đen 


Lời nói đầu 
Helan Shodan 
Helan Nidan 
Helan Sandan 
Heian Yondan 
Helan Godan 
Tekki Shodan 
Bassal Dai 
Kanku Dai. 
Empi 

Jion 

Jitte 

Phụ lục 

Phụ lục 2 


119 
135 
153 
165 
166 


166 


